Chương 
ĐẠI CƯƠNG VỀ ĐỘC HỌC VÀ ĐỘC HỌC MÔI TRƯỜNG 


1.1.NHỮNG KHÁI NIỆM CƠ BẢN 

1.1.1. Độc chất học (toxicolosgy): theo J.F. Borzelleca: “Độc chất học là ngành học 
nghiên cứu về lượng và chát tác động bất lợi của các chất hoá học, vát lý, sinh học 
lên hệ thống sinh học của sinh vật sống". Độc chất học là ngành khoa học về chất 
độc. Nó là một ngành khoa học cơ bản và ứng dụng. 

1.1.2. Độc học môi trường (environmental toxIcology) 

Theo Butler: “Độc học Môi trường là ngành khoa học nghiên cứu các tác 
động gáy hại của độc chất, độc tố trong môi trường đối với các sinh vát sống và con 
người, đặc biệt là tác động lên các quần thể và cộng đông trong hệ sinh thái. Các tác 
động bao gồm: con đường xâm nhập của các tác nhân hóa, lý và các phản ứng giữa 
chúng với môi trường)". 

Trong ngành môi trường học, hai khái niệm độc học môi trường và độc học sinh 
thái học (ecofoxicology) được xem là đồng nhất với nhau. Đó là môn học nghiên cứu 
các độc tính của các tác nhân gây độc như một độc tố, độc chất từ chất gây ô nhiễm 
trong quá trình gây ô nhiễm môi trường. Đối tượng gây độc lại chính là trên con người 
và sinh vật. 

Độc học môi trường nghiên cứu sự biến đổi, tồn lưu và tác động của tác nhân 
gây ô nhiễm trong môi trường. Phương pháp nghiên cứu độc học môi trường là thử 
nghiệm sự tác động và tích luỹ độc chất trên những sinh vật sống. 

Mục tiêu nghiên cứu của độc học môi trường là phát hiện các tác chất (hoá, lý, 
sinh học) có nguy cơ gây độc để có thể dự đoán, đánh giá các sự cố và có biện pháp 
ngăn ngừa những tác hại đối với các quần thể tự nhiên trong hệ sinh thái. 

1.1.3. Chất độc (toxicant, poison, toxic element) 

Chất độc là những chất gây nên hiện tượng ngộ độc (intoxication) cho con 
người, thực vật động Vật. 

Các tác nhân gây ô nhiễm có mặt trong môi trường đến một nồng độ nào đó thì 
trở nên độc. Như vậy, từ tác nhân ô nhiễm, các tác nhân này trở thành tác nhân độc, 


chất độc và gây độc cho sinh vật và con người. 


Trong môi trường có 3 loại chất độc: 

Chất độc bản chất (chất độc tự nhiên) : gồm các chất mà dù ở liều lượng rất nhỏ 
cũng gây độc cho cơ thể sinh vật. Ví dụ như H;S, CH¿, Pb, Hg, Cd, Be, Sn, ... 

Chất độc không bản chất: tự thân nó không là chất độc nhưng gây nên các hiệu 
ứng độc khi nó đi vào môi trường thích hợp nào đó. 

Chất độc theo liều lượng: là những chất có tính độc khi hàm lượng tăng cao 
trong môi trường tự nhiên. Thậm chí một số chất khi ở hàm lượng thấp là chất dinh 
dưỡng cần thiết cho sinh vật và con người, nhưng khi nồng độ tăng cao vượt quá một 
ngưỡng an toàn, thì chúng trở nên độc. 

Ví dụ: trong môi trường đất, NH”, trong dung dịch đất là chất dinh dưỡng của 
thực vật và sinh vật khi ở nồng độ thấp; nhưng khi vượt quá tỉ lệ 1/500 về khối lượng là 
gây độc. Tương tự Zn là nguyên tố vi lượng cần thiết để nâng cao chất lượng sản phẩm 
nhưng khi vượt quá 0,78% đã gây độc; hay Fe? vượt quá nồng độ 500ppm là gây chết 
lúa, vượt quá 0,3ppm trong nước là ảnh hưởng đến sức khỏe của con người. 

1.1.4. Độc tố (toxin): là chất độc được tiết ra từ sinh vật. 

Ví dụ: 

Độc tố do động vật: nọc rắn, nọc ong, nọc kiến,... 

Độc tố do thực vật: các alcaloid, các ølucoside... 

Độc tố do vi khuẩn: Clostridim Botulism... 

Độc tố do nấm: Alflatoxin... 

1.1.5. Tác nhân gây độc (/oxic ƒacfor) là bất kì một chất nào gây nên những hiệu ứng 
xấu cho sức khỏe hoặc gây chết .. Tất cả các chất có độc tính tiềm tàng , chỉ có liều 
lượng ( hay nồng độ) hiện diện của chất đó mới quyết định nó có gây độc hay không 
(Paraceler, 1538) 

1.1.6. Liều lượng (đose) là một đơn vị của sự xuất hiện các tác nhân hóa học, vật lý 
hay sinh học. Liều lượng có thể được diễn tả qua đơn vị khối lượng hay thể tích trên 
một trộng lượng cơ thể (mg, ø, ml/kg trọng lượng cơ thể) hay đơn vị khối lượng hay thể 
tích trên một đơn vị bề mặt cơ thể (mg, ø, mg/mˆ” bề mặt cơ thể) . Nồng độ trong không 
khí có thể được thể hiện qua đơn vị khối lượng hay thể tích trên phần triệu thể tích 
không khí (ppm) hay miligam, gam trên mỉ không khí . Nồng độ trong nước có thể 
diễn tả qua đơn vị ppm hay ppb. 


1.2.7. Nhiễm bần - Ô nhiễm chất độc và ngộ độc 
1.2.6.1. Ô nhiễm môi trường (pollution) 

Chúng ta biết rằng các hiện tượng ngộ độc ở người và sinh vật đều liên quan đến 
lượng độc tố, độc chất có trong môi trường, mà độc chất này lại xuất phát từ chất gây ô 
nhiễm có trong môi trường bị ô nhiễm. 

Khái niệm: Ô nhiễm môi trường là hiện tượng suy giảm chất lượng môi trường 
quá đột ngột giới hạn cho phép, đi ngược lại với mục đích sử dụng môi trường, ảnh 
hưởng đến sức khỏe con người và sinh vật. 

Tổ chức Y tế Thế giới định nghĩa "Ô nhiễm là việc chuyển các chất thải hoặc 
năng lượng vào môi trường đến mức có khả năng gáy hại cho sức khỏe cho con 
người và sự phát triển sinh vật hoặc làm giảm chất lượng môi trường sống". 

* Nguồn gây ô nhiễm là nguồn thải ra các chất ô nhiễm. Chúng ta có thể phân 
chia các chất gây ô nhiễm theo tính chất hoạt động, nguồn gốc phát sinh, theo khoảng 
các không gian... 

* Chất ô nhiễm là các hóa chất , tác nhân vật lý, sinh học ở nồng độ hoặcmức 
độ nhất định, tác động xấu đến chất lượng môi trường. 

* Ô nhiễm, gây độc môi trường nước 

Nước là một nguồn tài nguyên "vô tận” trong thiên nhiên, nhưng do sự phân bố 
không đều và do tác động của con người nên một số nơi trên thế giới trở nên khan hiếm 
hoặc kém chất lượng, không sử dụng được. Do tính dễ lan truyền nên phạm vi của vùng 
ô nhiễm nước lan nhanh trong thủy vực và theo đà phát triển của sản xuất công nghiệp, 
tốc độ đô thị hóa ... Nhiều nơi trên thế giới hiện nay đang bị đe dọa thiếu nước sạch 
trầm trọng do tình trạng nguồn nước vị ô nhiễm hoặc sa nạc hóa. Hậu qủa của việc 
nhiễm độc độc chất, độc tố trong vùng nước bị ô nhiễm đã, đang và sẽ khắc phục lâu 
đài. Nước ô nhiễm là con đường dễ dàng nhất đưa độc chất vào các cơ thể sống và con 
người thông qua các mắt xích trong chuỗi thức ăn. Vì thế vấn đề ô nhiễm nước và ảnh 
hưởng của các tác nhân độc trong nước đến quần xã thủy sinh và con người cần được 
nghiên cứu. 

* Ô nhiễm, gây độc môi trường không khí 

Không khí là hỗn hợp các chất có dạng khí, có thành phần thể tích hầu như 
không đổi. Thành phần của không khí khô là 78%N;, 20.95%O;, 0.93%  Ar, 0.03% 


CO,, 0.002% Ne, 0.005%He. Ngoài ra không khí còn chứa một lượng hơi nước nhất 
định. Nồng độ bão hòa hơi nước trong không khí phụ thuộc rất nhiều vào nhiệt độ. 

Ô nhiễm không khí là sự phát tán vào khí quyển các loại khí, hơi, hay các hạt 
không phải là thành phần không khí khô, hoặc các loại hoá chất, năng lượng làm cho 
thành phần này thay đổi, gây ảnh hưởng bất lợi cho con người, sinh vật và các công 
trình. 

Không khí ô nhiễm chứa rất nhiều loại chất độc nguy hại cho sức khỏe của con 
người và hệ sinh thái. Các chất này càng nguy hiểm hơn khi dễ dàng xâm nhập trực 
tiếp và thường xuyên vào cơ thể qua đường hô hấp và da, sau đó bị hấp thụ vào máu 
hoặc tác động ngay lên hệ thần kinh. 

* Ô nhiễm, gây độc môi trường đất 

Ô nhiễm nước, ô nhiễm không khí có liên quan mật thiết đến ô nhiễm gây độc 
đất đai. Ô nhiễm đất phản ánh những phương thức canh tác lạc hậu và những phương 
thức quản lý đất đai không hợp lý. Ô nhiễm đất phản ánh sự liên thông giữa ô nhiễm 
nước, không khí dẫn đên ô nhiễm đất. 

Ở các nước phát triển, ô nhiễm gây độc đất còn là do: 

+ Sử dụng quá mức trong nông nghiệp những sản phẩm hóa học như phân bón, 

chất điều hòa sinh trưởng , thuốc bảo vệ thực vật... 

+ Thải vào đất một lượng lớn chất thải công nghiệp, chất thải độc hại. 

+ Do tràn dầu. 

+ Do các nguồn phóng xạ tự nhiên và nhân tạo. 

1.2.6.2. Nhiễm bẩn (contamination) 

Nhiễm bẩn là trường hợp các chất lạ làm thay đổi thành phần vi lượng, hóa học, 
sinh học của môi trường nhưng chua làm thay đổi tính chất và chất lượng của các môi 
trường thành phần. Như vậy môi trường nước khi bị ô nhiễm, đã trải qua giai đoạn 
nhiễm bẩn, nhưng một môi trường nhiễm bẩn chưa chắc bị ô nhiễm. 

2. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU CỦA ĐỘC HỌC MÔI TRƯỜNG 

Độc học môi trường nghiên cứu các đối tượng: 

+ Các ảnh hưởng của độc chất, các độc tố sinh học lên: 
- _ Các cá thể sinh vật 


- - Quần thể 


- Quần xã 
- - Hệ sinh thái 
+ Các ảnh hưởng của độc chất, các độc tố sinh học lên “vi địa sinh thái” và “trung 
địa sinh thái” (terreotrial microcosms and mesocosms) 
- Những thay đổi của hệ thống sinh học và chức năng sinh thái của hệ sinh thái môi 
trường. 
- Sự tổn hại của sinh vật và con người 
- Thay đổi về số lượng loài, tuổi, cấu trúc, kích thước hoặc những loài mới xuất 
hiện trong quá trình tác động của chất độc. 
- Thay đổi về phân bố di truyền 
- Thay đổi về sự phát triển thực vật và năng suất sinh học 
- Thay đổi về tốc độ và mức độ hô hấp trong đất 
- Thay đổi hàm lượng của các nguyên tố vi đa lượng thành phần môi trường 
- Thay đổi các đặc tính và tập tục sinh học của sinh vật và tương tác giữa các 
chủng loại trong hệ sinh thái với nhau 
- Thông qua dây chuyền thực phẩm, tích luỹ và khuyếch đại sinh học chất độc 


và gây tác hại toàn bộ hệ thống sinh thái môi trường. 


Chương 2 
TÁC ĐỘNG CỦA ĐỘC CHẤT ĐỐI VỚI CƠ THÊ SỐNG 


2.1. Đặc điểm chung (Các nguyên lý về độc học môi trường) 
2.1.1. Khái niệm về độc chất 

Có rất nhiều hóa chất tồn tại trong môi trường. Một số chất trong chúng là các 
chất độc, số khác là những chất không độc. Các chất độc hoá học do công nghiệp thải 
vào không khí, nước và đất. Từ môi trường, chúng thâm nhập vào chu trình thức ăn của 
con người. Khi đã đi vào hệ thống sinh thái của con người, chúng sẽ phá hủy hoặc làm 
thay đổi các quá trình hóa sinh, trong một số trường hợp dẫn đến những hậu quả 
nghiêm trọng gây chết người. 

Độc chất học hóa hoc: khoa học nghiên cứu các hóa chất độc hại và phương 
thức gây độc của chúng. 

Số các chất độc hóa học là rất nhiều. Hiện nay trong rất nhiều trường hợp khó 
có thể nói một chất đặc biệt nào đó là độc hay không. Một số hóa chất quan trọng, sử 
dụng nhiều đã được kiểm tra chặt chẽ nhưng không chứng minh được đặc tính không 
độc của chúng. Nhiều kim loại thể hiện như các chất nguy hiểm đối với môi trường lại 
là các nguyên tố dinh dưỡng cần thiết (ở dạng vết) cho sự phát triển bình thường của 
con người và động vật. Các nguyên tố đó là AI, Sb, As, Ba, Be, Bi, Cd, Co, Cu, Ce, In, 
Pb, Hg, Mo, Ag, Te, TI, S, Ti, W, U và Zn. Schwartz dã sử dụng thuật ngữ “cửa sổ 
nồng độ” (concentration window) để đưa ra các đường ranh giới của chúng, cụ thể: 

a) Nồng độ cần thiết. 
b) Nồng độ thiếu (thấp hơn nồng độ a), gây rối loạn sự trao đổi chất. 
c) Nồng độ gây độc(cao hơn nồng độ a) gây các hậu quả tai hại. 

Thậm chí các nguyên tố nổi tiếng về độc hại như As, Pb và Cd cũng không thể 
thiếu được (ở lượng vết) cho sự phát triển của động vật. 

Các chất độc cơ thể được phân loại tương ứng với tác dụng và chức năng của 
chúng. Có thể phân loại theo mutagens, các chất gây ung thư (carcinogens) v.v... Hoặc 
các tạp chất của thức ăn, HCBVTV, kim loại nặng, cacbonyl kim loại các hợp chất hữu 
cơ CÏo v.v... 

Theo số liệu của chương trình môi trường Liên hợp quốc (United Nations 
Environment Programme) hiện nay đã có 4 triệu hóa chất khác nhau và hàng năm có 
thêm 30 nghìn chất mới được tìm thêm ra. Trong số các chất trên có 60.000- 70.000 


hóa chất được sử dụng rộng rãi. Bên cạnh tác dụng của chúng làm cho sản xuất, mức 


sống và sức khỏe được tăng lên, nhiều chất trong số đó là những chất có tiềm năng độc 
hại. 
2.1.2. Tính độc 
Tính độc của một chất độc phụ thuộc vào các yêú tố sau: 
® Đặc tính của chất đó đối với sinh vật. 
Ví dụ: Pb, Hg, CuSO¿, gây độc với sinh vật. 
Hg vô cơ ít độc hơn so với Hg hữu cơ. 
Chất hữu cơ chứa Cl có độc tính càng cao khi nguyên tử CT trong phân tử chất 
đó càng nhiều; thí dụ: CH; CI<CH;Cl;<CHCI;<CCl, 
Hợp chất amin, notro của benzen càng độc khi gốc NH; và NO; càng nhiều 
trong phân tử. 
e® Các chất dễ tan trong nước dễ gây độc hơn. 
®  Nồng độ (hayliều lượng) của chất độc. 
e©_ Tác động tổng hợp của nhiều chất: nếu nhiều chất độc cùng tác dụng đồng thời thì 
mức độ nguy hiểm càng tăng. Trong trường hợp này nồng độ các chất phải nhỏ hơn 
nồng độ cho phép của từng chất. 
Cách tính nồng độ cho phép: 
C/T; + Œ/TI; + C;/ lý + ..<l 
Trong đó:  C¡,C;, C¡... là nồng độ từng chất trong môi trường 
T;, Tạ, Tà... là nồng độ tối đa tương ứng khi tác động riêng rẽ. 
e©_ Thời gian tiếp xúc với chất độc càng lâu càng nguy hiểm. 
® Nhiệt độ môi trường: thông thường nhiệt độ càng cao, khả năng gây độc càng lớn 
nhưng có một vài trường hợp thì ngược lại. 
2.1.3. Ngưỡng độc 
Ngưỡng độc là liều lượng chất độc thấp nhất gây ra ngộ độc. Thường tính theo 
đơn vị mgø/kg trọng lượng cơ thể. 
Tùy theo loài sinh vật sẽ có ngưỡng độc khác nhau. Cùng một chất độc nhưng 
ngưỡng độc của người khác của thực vật, động vật và vi sinh vật. 
Trị số ngưỡng giới hạn (threshold limit value = TLV): đối với một hóa chất, 
TLY là nồng độ hóa chất (tính theo ppm) không tạo ra những ảnh hưởng xấu cho sinh 
vật trong một khoảng thời gian nào đó. TLV thông dụng nhất thường áp dụng cho các 
đối tượng người và sinh vật phải chịu đựng trong 8 giờ mỗi ngày và trong 5 ngày liên 
tiếp. Đôi khi phải áp dụng những trị số TUV ngắn hạn cho người vì công việc buộc 
phải đi vào vùng xử lý thuốc. 


2.1.4. Tính bền vững của độc chất trong môi trường 


Nhiều chất hóa học có thời gian bán hủy (half life) rất dài hay rất khó bị oxy 
hóa hoặc chuyển hoá sinh hóa hay sinh học, do đó tồn tại rất bền trong tự nhiên. 

Ví dụ dioxin có thời gian bán hủy từ 10-12 năm. Chúng được thải ra môi trường 
trở thành chất độc hại có thời gian sống rất lâu dài và gây nguy hiểm cho hệ sinh thái. 
Chúng có thể được hấp thụ vào các cơ quan của thực vật, động vật rất lâu mà không bị 
phân hủy hay đào thải. Theo thơi gian chúng có thể được tích luỹ ngày càng nhiều qua 
mỗi bậc dinh dưỡng trong tháp dinh dưỡng của dây chuyền thức ăn, trước khi xâm 
nhập vào cơ thể con người. Nồng độ tích lũy này khi vượt quá ngưỡng độc giới hạn sẽ 
gây những bệnh nguy hiểm hoặc làm thay đổi cấu trúc tế bào, đột biến gien... làm suy 
thoái các thế hệ sau. 

Ví dụ, sự kiện nhiễm độc methy] thủy ngân ở vịnh Minamata, Nhật Bản (1932- 
1971) không chỉ đối với cá mà nhiễm độc toàn bộ hệ sinh thái trong nước và trầm tích 
đáy vịnh, là một điển hình cho sự tồn tại bền vững của độc chất trong tự nhiên. Hậu 
quả là ngư dân trong vùng sau nhiều năm ăn cá bị nhiễm độc, đã phát những căn bệnh 
lạ mà chỉ có ở Minamata. Ngày nay, sau nhiều cố gắng nạo vét trầm tích chứa methyl 
thủy ngân và cải tại môi trường, người ta ước tính dư lượng còn lại của thủy ngân trong 
bùn đáy vịnh này phải đến năm 2011 mới phân hủy hết. 

2.1.5. Các nguồn độc chất trong môi trường 
2.1.5.1. Chất thải từ công nghiệp dược phẩm 

Công nghiệp dược tạo ra một khối lượng lớn các chất thải hóa học. Thành phần 
của các chất này liên quan đến bí mật của sản phẩm hay độc quyền sáng chế, do đỗ 
khó công khai hoàn toàn. Các chất hóa học này có thể là chất ức chế sinh học hay 
chất độc đối với quá trình xử lý và sẽ gây nhiều vấn đề cho môi trường sống khi thải 
ra ngoài. 
2.1.5.2. HCBVTYV hữu cơ 

Trên thị trường một số loại thuốc bảo vệ thực vật đã được sử dụng như DDT, 
lindane, chlordane, dieldrin, aldrin và heptachlor. Về mặt công dụng chúng được xem 
là có tác dụng diệt tuyệt đối nhiều loại côn trùng khác nhau. Nhưng khi các loại trên 
được dùng dưới dạng dung dịch, chúng có khả năng dính chặt vào các hạt keo đất và 
khó bị rửa trôi theo dòng nước và khó bị phân hủy sinh học hay hóa học trong môi 
trường tự nhiên. Thời gian bán phân hủy của chúng tương đối dài (1-10 năm, DDT có 
thể đến 120 năm). Do không tan trong nước nên chúng có thể được tích lũy trong các 
mô mỡ và chuyển từ động vật qua con người qua dây chuyền thức ăn, hoặc qua nước, 
không khí ô nhiễm. 
2.1.5.3. Hợp chất phenol 


10 


Hợp chất phenol xuất phát từ benzen gồm: ployphenol, cholorophenol, 
phenoxy axit. Phenol không màu, tỉnh thể trắng có thể. chuyển sang đỏ khi bị phơi ra 
ánh nắng. Tan tương đối trong nước. Phenol là phụ phẩm của công nghiệp hóa dầu, từ 
mỏ than, luyện cốc hoặc có thể tách ra từ nhựa đường, từ điều chế tổng hợp hữu cơ ... 
Phenol là nguyên liệu thô của nhiều ngành công nghiệp. Một ví dụ điển hình gần đây 
là 21 công nhân đã bị bỏng da, phải đi cấp cứu , nhập viện và để lại thương tật do tiếp 
xúc với phenol trong khi nạo vét kênh ở Bình Chánh, TP HCM (1999). 

2.1.5.4. Các hợp chất PCB (polychloro biphenyl) 

Giống HCBVTV cơ clo, PCB là hợp chất rất bền vững trong tự nhiên. Một 
phương pháp thường dùng để phá hủy cấu trúc của PCB là đốt nó ở 1200°C trong 2 
phút. Con đường thông thường nhất để PCB xâm nhập vào cơ thể người là qua thực 
vật, thủy sản, khí quyển (hạt bay hơi). Chúng có thể tồn lưu trong mô mỡ của các sinh 
vật sống. 

2.1.5.5. Chất thải có gốc halogen 

Xuất phát từ quá trình giặt tẩy làm sạch kim loại, dệt nhuộm hay thuộc da, 
công nghiệp làm lạnh. Gốc halogen có thể kết hợp với các chất thải trong nước thải để 
tạo thành các hợp chất rất nguy hiểm, độc hại, linh động trong nước và tồn tại lâu bền 
trong tự nhiên. 

2.1.5.6. Chất độc cyanua 

Từ hóa chất dùng để đãi vàng, tuyển quặng, xử lý hơi nóng trong luyện thép và 
một số chất thải công nghiệp hay chế biến tinh bột. 

2.1.5.7. Chất độc phóng xạ 

Có hai nguồn chất thải phóng xạ mà phổ biến nhất là từ nhà máy năng lượng 
hạt nhân: mỏ quặng Uranium; chất thải bệnh viện. 

Có ba loại tia phóng xạ ảnh hưởng đến con người là zlpnha, befa, gamma. Múc 
độ gây hại tùy loại tia. Chất phóng xạ sẽ gây ra tình trạng thiếu máu, suy nhược cơ 
thể, mệt mỏi, rụng tóc, đục thủy tinh thể, nổi ban đỏ ở da, ung thư hoặc gây những đột 
biến trong quá trình hình thành tế bào, biến dổi gien làm ảnh hưởng đến cả thế hệ 
tương lai. 

2.1.5.8. Các chất độc kim loại nặng 

Từ bùn cống rãnh, kênh rạch đô thị,nước thải công nghiệp nhất là luyện kim, 

mạ kim loại... gây ảnh hưởng lâu dài lên cơ thể sinh vật và con người, gây ung thư. 
2.1.5.9. Các yếu tố làm ảnh hưởng đến tính độc của chất độc, độc tố 
Việc dự đoán và dự báo những ảnh hưởng có hại của hóa chất đối với con 


người và các quần thể sinh vật trong hệ sinh thái làm một việc hết sức khó khăn vì nó 


II 


chịu tác động bởi nhiều yếu tố, chẳng hạn: tuổi tác, giới tính, sức khỏe, điều kiện 
sống và nhiều yếu tố khác góp phần vào kết quả cuối cùng. 

a. Liêu lượng và thời gian tế) xúc vời hóa chất độc 

Nói chung khi liều lượng tiếp xúc càng cao và thời gian tiếp xúc càng cao thì 
tính độc tác hại càng lớn. 

Sự xuất hiện cùng một lúc nhiều loại hóa chất trong cơ thể sống hoặc trong 
môi trường tại cùng một thời điểm tiếp xúc cũng là một yếu tố tác động tính độc của 
các chất. 

Để chứng tỏ tác động này, các nhà độc chất học thường tiến hành các thử 
nghiệm để xác định LD¿o của mỗi loại độc chất - LD;¿ chỉ đánh giá tính độc tương 
đối của một chất . Ví dụ, một chất có LD;o là 200ng/kg b.W, sẽ có tính độc bằng một 
nửa của hóa chất có LDao là 100mg/kg bw. 

b. Các yếu tố sinh học 

Tuổi tác: những cơ thể trẻ, đang phát triển bị tác động mạnh của chất độc hơn 
những cơ thể người lớn. Ví dụ, trẻ em bị nhiễm độc chì và thủy ngân dễ dàng và 
nghiêm trọng hơn người lớn vì hệ thần kinh của chúng vẫn đang phát triển; con vật thí 
nghiệm nhỏ bị ngộ độc của SO, và NO, trong không khí ô nhiễm nặng hơn con vật 
lớn. 

Tình trạng sức khỏe: dinh dưỡng kém, căng thẳng thần kinh, ăn uống không 
điều độ, bệnh tim, phổi và hút thuốc lá góp phần làm suy yếu sức khỏe và làm con 
người dễ bị nhiễm độc hơn. Yếu tố di truyền cũng có thể quyết định sự phản ứng của 
cơ thể đối với một số chất độc. 

Yếu tố gien di truyền: cũng có tác dụng nhất định đến mức độ tác hại và khả 
năng ảnh hưởng lâu dài qua vài thế hệ của độc chất. 

c. Các nhân tố môi trường ảnh hưởng đến hoạt tính của độc chất 

Các nhân tố ô nhiễm lan truyền trong các môi trường thành phần (môi trường 
nước, không khí, đất) có thể gia tăng tính độc và cũng có thể tạo hiện tượng kết tủa, sa 
lắng làm giảm tính độc. 

Các nhân tố ô nhiễm chịu ảnh hưởng mạnh của các yếu tố của môi trường 
thành phần mà nó nằm trong đó. Có thể kể một số tác nhân ảnh hưởng như sau: 

pH môi trường: tính kiềm, axit hay trung tính của môi trường là yếu tố đầu 
tiên ảnh đến tính tan, độ pha loãng và hoạt tính của các chất gây độc. Một tác nhân ô 


nhiễm tồn tại ở trạng thái hòa tan thường có độc tính cao hơn đối với thủy sinh. 


12 


Ví dụ: ở pH axit, kẽm (Zn) có độc tính cao hơn vì tồn tại ở các dạng Zn”! và 
ZnHCO.* (hòa tan); trong khi đó ở pH kiềm, kẽm có độc tính thấp do tồn tại ở dạng 
Zn(OH); (kết tủa). 

Độ dân điện (EC): có ảnh hưởng nhất là với các chất độc có tính điện giải. 

Các chất cặn trong môi trường nước, không khí, đất, gây kết dính hay sa lắng 
độc chất. Ví dụ, trong vùng đất chua phèn, nếu có các hạt keo sét lơ lửng - tích điện 


F' 


âm, AI”” sẽ liên kết với các hạt mang điện âm này và sẽ lắng xuống làm giảm độc tính 


của AI”? trong dung dịch đất. 

Nhiệt độ: ảnh hưởng đến khả năng hòa tan, làm gia tăng tốc độ phản ứng, tăng 
hoạt tính của các chất ô nhiễm. Ví dụ, khi nhiệt độ cao, HgC1; sẽ tác dụng nhanh gấp 
2-4 lần so với nhiệt độ thấp. HCBVTV DDT và một số loại thuốc diệt rầy thường tăng 
độc tính khi nhiệt độ môi trường cao. 

Diện tích mặt thoáng: ảnh hưởng trực tiếp đến sự phân bố nồng độ (liều 
lượng), phân hủy chất ô nhiễm, đặc biệt là chất hữu cơ không bền vững. Dòng nước 
có bề mặt lớn, dòng chảy mạnh, lưu lượng lớn có khả năng tự làm sạch cao, giảm độc 
tính của dòng . 

Các chất phản ứng hoặc chất xúc tác: nếu trong môi trường tồn tại chất xúc 
tác thì hoạt tính của chất ô nhiễm sẽ tăng cao nhiều lần. Ngược lại , khi có chất đối 
kháng thì độc tính sẽ giảm hoặc triệt tiêu. 

Các yếu tố về khí tượng , thủy văn: độ ẩm, tốc độ gió, ánh sáng, sự lan truyền 
sóng, dòng chảy, độ mặn,... cũng gây tác động khá lớn đến hoạt tính của độc chất. 

2.1. 6. Các chất độc hóa học trong thành phần môi trường 
2.1.6.1. Các chất độc trong không khí 

Trên thực tế, việc sử dụng hàng nghìn hóa chất trong sản xuất và đời sống chính 
là mối nguy hiểm đe dọa đến sức khỏe và đời sống con người. Năm 1978 các ủy ban 
bảo vệ môi trường, sức khỏe và an toàn lao động, độ an toàn của các sản phẩm tiêu 
dùng (Mỹ) đã nêu ra danh sách 24 chất và nhóm chất cực kì nguy hiểm đối với khí 
quyển, đó là: 

Acrilomtril, Asen, amiăng, benzen, Beri, Cadimi, các dung môi Clo hóa, 
clofluocacbon, cromat (M,CrO/), các khí lò luyện cốc, dietystilbesterol, 
dibromcloropropan, etylen dibromua, etylen oxit, chì, thủy ngân, nitroamin, ozon, 
biphenyl được polybrom hóa, biphenyl được polyclo hóa, tia phóng xạ, dioxit lưu 
huỳnh, vinyl clorua và sự phân tán tro có chứa các chất thải độc hại. 
2.1.6.2. Các chất độc trong nước và trong đất 


a. Các nguyên tố 


13 


Danh sách các nguyên tố dạng vết tìm thấy trong nước tự nhiên và nước thải 


được nêu ra ở bảng 5.1. 


Một số trong các chất này là cần thiết ở nồng độ thấp, có tác dụng như là chất dinh 


dưỡng cho đời sống động thực vật, nhưng ở nồng độ cao chúng lại là những chất độc. 


Bảng 2.1. Các nguyên tố độc hại tìm thấy ở nước tự nhiên và nước thải 


Nguyên tố 
As 
Cd 


Be 


Cr 


Cu 


F(on F) 


Pb 


Nguồn thải ra 
HCBVTV, chất thải hóa học 
Chất thải công nghiệp mỏ, 


mạ kim loại , ống dẫn nước 


Than đá, năng lượng hạt 
nhân và công nghiệp vũ trụ. 
Than đá, sản xuất chất tẩy 
rửa, chất thải công nghiệp 


Mạ kim loại 


Mạ kim loại, chất thải sinh hoạt 
hằng ngày và công nghiệp, 
công nghiệp mỏ, khử kiểm. 

Các nguồn địa chất tự nhiên, 
chất thải công nghiệp, chất bổ 
sung vào nước uống. 

Công nghiệp mỏ, than đá, 
xăng, hệ thống ống dẫn nước 
máy 

Chất thải công nghiệp mỏ, 
tác động vi sinh vật lên các 
khoáng Mn ở pE thấp 

Thải công 
HCBVTV, than đá 


Thải công nghiệp, các nguồn 


nghiệp, mỏ, 


tự nhiên 
Các nguồn địa chất tự nhiên, 
than đá 


14 


Tác dụng đến sinh vật 

Độc, có khả năng gây ung thư 

Đảo ngược vai trò hóa sinh của Ezym,gây 
ra cao huyết áp, gây hỏng thận, phá hủy 
các mô và hồng cầu, có tính độc đối với 
động thực vật dưới nước. 

Độc tính mạnh và bền, có khả năng gây 
ung thư. 


Độc đối với một số loại cây. 


Nguyên tố cần thiết ở dạng vết, Cr(V]) 
có khả năng gây ung thư. 

Nguyên tố cần thiết ở dạng vết, không 
độc lắm đối với động vật, độc đối với 
cây cối ở nồng độ trung bình 

Ở nồng độ 1mg/1 ngăn cản sự phá hủy 
răng, ở nồng độ ~5mg/1 gây ra sự phá 
hủy xương và gây nứt ở răng. 

Độc, gây bệnh thiếu máu, bệnh thận, 
rối loạn thần kinh, môi trường sống bị 
phá hủy. 

Ít độc đối với động vật, độc đối với 


thực vật ở nồng độ cao 
Độc tính cao 


Có khả năng độc đối với động vật, cần 
thiết đối với thực vật 
Cần thiết ở nồng độ thấp, độc ở nồng 


độ cao 


Zn Thải công nghiệp, mạ kim Cần thiết đối với nhiều metallo- 
loại, hệ thống ống dẫn nước enzymes, độc đối với thực vật ở nồng 


máy độ cao 


b. HCBV TYV trong nước: 

Các nguồn nước chứa một số lượng lớn các loại HCBVTV, chủ yếu xuất phát từ 
hệ thống thoát nước của đất công nghiệp. Các loại HCBVTV này chủ yếu thuộc về hai 
nhóm chính là HCBV TYV cơ clo và HCBV'TV cơ photpho. 
2.1.6.3. Ảnh hưởng của các hóa chất độc đối với enzym 

Nói chung các hóa chất độc tấn công vào các vùng hoạt động của enzym, cản 
trở chức năng thiết yếu của chúng. Các ion kim loại nặng, đặc biệt như Hg”!, PbỶ”, và 
Cd”' có thể coi là những chất kìm hãm enzym nhanh. Chúng tác động lên các phối tử 
chứa lưu huỳnh như-SCH; Và -SH trong methionin và cystein amino axit, các chất này 
là một phần trong cấu trúc của enzym: 


_9H 5 


[Enzym]- - +Hg”' > [Enzym] Ca Hg +2H" 
8H S“ 


* Các metallo-enzymes chứa kim loại trong cấu trúc của chúng. Tác dụng của 
chúng bị kìm hãm khi một ion kim loại của metfallo-enzyme bị thế chỗ bởi ion kim 
loại khác có cùng kích thước và điện tích. Ví dụ Zn”' trong một số metallo-enzymes 
được thay thế bằng Cd”' bao gồm adenozin triphotphataza, alcohol dehydrogennaza, 


amylaza, cacbonic anhydraza Pb? cản trở axetylcolanesteraza, adenozin triphotphat... 


2.2. Tác động sinh hoá của một số chất độc vô cơ điển hình 
2.2.1. Tác dụng hóa sinh (biochemical effects) của asen 

+ Asen thường có mặt trong HCBVTV, các loại thuốc diệt nấm (fungisides), 
diệt có (herbicides). Trong số các hợp chất của asen thì As (II) là độc nhất. 

* As(II) thể hiện tính độc bằng tấn công lên các nhóm —SH của các enzym, 
làm cản trở hoạt động của enzym. 


[Enzym]- +AsO;* >[Enzym] “ˆ — As—O +2OH 
"§H S“ 


15 


Các enzym sản sinh năng lượng của tế bào trong chu trình của axit xItric bị ảnh 
hưởng rất lớn. Enzym sẽ bị ức chế do việc tạo phức với As(HI), dẫn tới thuộc tính sản 


sinh phân tủ của ATP bị ngăn cản. 


AsO¿*” + HS-CH;-CH;-CH-(CH;),-CO-Protein ® 'O-As-S-CH; 
\ | 
Asemt + Dihydrolpoic axI-protein ›—CH; 
\ 
S-CH-(CH,)„-protein 


Phúc bị thụ động hóa 


Do có sự tương tự về tính chất hóa học với Photpho, Asen can thiệp vào một số 
quá trình hóa sinh làm rối loạn Photpho. Có thể thấy được hiện tượng này khi nghiên 
cứu sự phát triển hóa sinh của chất sinh năng lượng chủ yếu là ATP (Adenozin 
triphotphat). Một giai đoạn quan trọng trong quá trình hình thành và phát triển của 
ATP là tổng hợp enzym của 1,3 — diphotpho glyxerat từ glyxeraldehyd 3-photphat. 
Asen sẽ tạo ra I-arseno-3-photphoglyxerat gây cản trở giai đoạn này. Sự photpho hóa 
được thay bằng sự asen hóa, quá trình này kèm theo sự thủy phân tự nhiên tạo thành 3- 


photphoglyxerat và asen. 





















































CH;-OPO;“ 
| 
H-C-OH 
b Photphat | 
CH,-OPO,° TK Đa : ATP 
bù NG OPO,” 
C=O 1,3 diphotpho glyxerat 
ï ¬ CH„ OFOf 
Glyxeraldehyt 3-photphat = H-C-OH 
Asenat | 1 l 
C=O ———> Anti ATP 
| 
OAsO:“ 
1-aseno - 3-photphoglyxerat 








Asen (II) ở nồng độ cao làm đông tụ các protein có khả năng là do sự tấn công 
các liên kết nhóm sulphua bảo toàn các cấu trúc bậc 2 và 3. 
Ba tác dụng hóa sinh chính của As là: làm đông tụ protein, tạo phức với 


coenzym và phá hủy quá trình photpho hóa. 


16 


+ Các chất chống độc Asen là các hóa chất có nhóm -SH có khả năng tạo liên 
kết với Asen (II). Ví dụ 2,3 -dimercaptopropanol. 
2.2.2. Tác dụng hóa sinh của cadimi 

Trong tự nhiên cadimi có trong các khoáng vật chứa kẽm. Cây cối đang phát 
triển đòi hỏi kẽm và chúng cũng tách và làm giàu Cadimi với một cơ chế hóa sinh 
tương tự. Nhiễm độc Cadimi xảy ra tại Nhật ở dạng bênh itai itai hoặc “Ouch 
Ouch”làm xương trở nên giòn. Ở những nồng độ cao Cadimi gây ra đau thận, thiếu 
máu và phá hủy tủy xương. 

Phần lớn Cadmi xâm nhập vào cơ thể chúng ta được giữ lại ở thận và được đào 
thảitheo nước tiểu. Một phần nhỏ được liên kết mạnh nhất với protein của cơ thể thành 
metallothionein có mặt ở thận, trong khi phần còn lại được giữ trong cơ thể và dần dần 
được tích lũy cùng với tuổi tác. Khi những lượng lớn Cd”" được tích trữ, nó sẽ thế chỗ 


Zn”` ở các enzym quan trọng và gây ra rối loạn trao đổi chất. 


Trường hợp dùng liêu † TIẾN HỮỢHv (000g dÍ0M 


hằng ngày qua đường 
ăn uông và hô hấp quá 
500/g 


hằng ngày quá 50/g 






Cd” tự do 
trong cơ thể 
_ 1% dự trữ 
Trao đối với .|frong thận 
Zn”” trong enzym 


và các bộ 
phận khác 
của cơ thể 








Rối loạn chức lết Phá hủy 
năng của thận ắ áp| | tủy xương 


2.2.3. Tác dụng hóa sinh của chì 


Chì là kim loại tương đối phổ biến. Trong tự nhiên, có nhiều kim loại chứa chì. 
Trong khí quyển, chì tương đối giàu hơn so với các kim loại nặng khác. Nguồn chính 
của chì phân tán trong không khí là sự đốt cháy các nhiên liệu (xăng chứa chì). Trong 
nhiên liệu lỏng, chì được thêm vào dưới dạng Pb(CH;)„ và Pb(C;H:;)„ cùng với các chất 
làm sạch 1,2-dicloetan vàI,2-dibrometan. Nói chung cùng với các chất gây ô nhiễm 
khác chì được loại khỏi khí quyển do các quá trình sa lắng khô và ướt. Kết quả là bụi 
thành phố và đất bên đường ngày càng giàu chì với nồng độ phổ biến khoảng 1000- 
4000 ng/kg ở những thành phố náo nhiệt. 


17 


Có thể nhận thấy rằng phần lớn người dân thành phố bị hấp thụ chì từ ăn uống 
(200-300mg/I ngày), nước và không khí cung cấp thêm 10-15 mg/1 ngày. Từ tổng số 
chì bị hấp thụ này thì có khoảng 200 mg chì được đào thải ra còn khoảng 25 mg được 
giữ lại trong xương mỗi ngày. 

Tác dụng hóa sinh chủ yếu của chì là tác động của nó tới sự tổng hợp máu dẫn 
đến phá vỡ hồng cầu. Chì ức chế một số enzym quan trọng của quá trình tổng hợp máu 
do sự tích lũy các hợp chất trung gian của quá trình trao đổi chất. Một hợp chất trung 
gian kiểu này là delta-amino lemilinilic axit. Một pha quan trọng của tổng hợp máu là 


sự chuyển hóa delta-amino levulinic axit thành porphobilinogen. 


HOOC-(CH,);-CO-COOH 
l delta-aminolevumilic axit (J) 
NH; 


HOOC-(CH2)2-C-CH-CH2-COOH 
l[ | 
YR porphobilinogen (ID 
b 


H2N-H2C N 


Chì ức chế ALUA-dehydraza enzym (I) do đó giai đoạn tiếp theo tạo thành dạng 
(H) porphobilinogen không thể xảy ra. Tác dụng chung là phá hủy quá trình tổng hợp 
hemoglobin cũng như các sắc tố hô hấp khác cần thiết trong máu như cytochromes. 

Cuối cùng chì cản trở việc sử dụng O; và glucoza để sản xuất năng lượng cho 
quá trình sống. Sự cản trở này có thể nhận thấy khi nồng độ chì trong máu khoảng 0,3 
ppm. Ở các nồng độ cao hơn của chì trong máu (>0,8 ppm) có thể gây nên hiện tượng 
thiếu máu do sự thiếu hemoglobin. Nếu hàm lượng chì trong máu nằm trong khoảng 
(>0.5-0.8 ppm) gây ra sự rối loan chức năng của thận và phá hủy não. 

Do sự tương tự về tính chất hóa học của Pb”* và Cd”' xương được xem là nơi 
tàng trữ Pb tích tụ của cơ thể. Sau đó phần chì này có thể. tương tác cùng với photphat 
trong xương và thể hiện tính độc khi truyền vào các mô mềm của cơ thể. 

* Nhiễm độc chì có thể được chữa bằng các tác nhân chelat có khả năng liên 
kết mạnh với Pb”'. Ví dụ , chelat của Canxi trong dung dịch được dùng để giải độc 
chì. Pb”! thế chỗ Ca”* trong phức chelat và kết quả là phức chelat Pb”' được tách ra 
nhanh ở nước tiểu. Ba phức chelat điển hình của chì được chỉ ra dưới đây: 


18 


1 - Pb - EDTA 
2 - Pb - (2.3- dimecapto - propanol 
3 - Pb - d-penecillamin 

2.2.4. Tác dụng hóa sinh của thủy ngân 

* Thủy ngân là kim loại nổi tiếng về tính độc sau dịch bệnh ”Minamata” vào 
những năm 1953-1960 tại Nhật. Có III trường hợp nhiễm độc thủy ngân trong số 
những người ăn phải cá nhiễm thủy ngân ở vịnh Minamata. Trong số đó khoảng 45 
người đã chết. Những khuyết tật về gen đã được quan sát thấy ở 20 trẻ sơ sinh mà mẹ 
của chúng ăn phải hải sản được khai thác từ vịnh. Trong cá của vịnh người ta phát hiện 
thấy có chứa 27-102 ppm thủy ngân dưới dạng metyl thủy ngân. Nguồn thủy ngân này 
thoát ra từ nhà máy hóa chất Minamata. Tiếp đó là những tin tức còn tai hại hơn về 
nhiễm độc thủy ngân ở lraq vào năm 1972 khi mà 450 nông dân đã chết sau khi ăn 
phải loại lúa mạch bị nhiễm độc thủy ngân do HCBVTV. Hai sự kiện bi thảm này, đã 
chứng tỏ thủy ngân là một chất gây ô nhiễm mạnh và kết quả là thủy ngân được 
nghiên cứu một cách toàn diện hơn so với bất kì các nguyên tố vết khác. 

Trong tự nhiên, thủy ngân có mặt ở dạng vết của nhiều loại khoáng, đá. Các 
loại khoáng này trung bình chứa khoảng 80ppb thủy ngân. Quặng chứa thủy ngân chủ 
yếu là Cinnabar, HgS. Các loại nhiên liệu, than đávà than nâu chứa khoảng 100 ppb 
thủy ngân. Nơi tiêu thụ thủy ngân nhiều thứ hai là nhà máy sản xuất các thiết bị điện, 
như đèn hơi thủy ngân, pin thủy ngân, công tắc điện... Nơi sử dụng nhiều thứ ba là 
công nghệ hạt giống nông nghiệp sử dụng một lượng lớn chất chống nấm cho việc làm 
sạch hạt giống. Một số hợp chất điển hình dùng cho mục đích này là : 

Metyl nitril thuỷ ngân 

Metyl dixyan diamit thuỷ ngân 

Metyl axetat thuỷ ngân 

Etyl clorua thuỷ ngân 

Hợp chất của thủy ngân được sử dụng để làm sạch một lượng lớn hạt giống, khi 
hạt giống gieo trồng trên diện tích rộng sẽ dẫn tới sự phân tán rộng rãi các hợp chất 
của thủy ngân. Tiếp đó thủy ngân được chuyển đến động thực vật và vào trong thức ăn 
của con người. 

Như vậy, thủy ngân thâm nhập vào môi trường chủ yếu thông qua hoạt động 
của con người. Dòng nước thải đôi khi chứa lượng thủy ngân lớn gấp 10 lần so với 
nước tự nhiên (0,001-0,0001 ppm). Một khi thủy ngân hấp thụ trong các trầm tích của 
các nguồn nước nó sẽ dần dần được giải phóng vào nước và gây nên sự nhiễm bẩn 


thường xuyên lâu dài sau khi nguồn thủy ngân ban đầu đã bị loại trừ. Sự bổ sung tự 


19 


nhiên của thủy ngânvào các đại dương là khoảng 5000 tấn/năm, còn 5000 tấn khác 
được đưa vào do hoạt động của con người. 

+ Hiệu ứng độc: Tính độc của thủy ngân phụ thuộc vào đặc tính hóa học của 
nó. Thủy ngân nguyên tố tương đối trơ và không độc. Nếu nuốt vào thì thủy ngân sau 
đó được thải ra mà không gây hậu quả nghiêm trọng. Thủy ngân có áp suất hơi tương 
đối cao và nếu như hơi này bị hít vào thì sẽ rất độc. Vì vậy thủy ngân cần phải được 
bảo quản ở những nơi thoáng gió và những phần rơi vãi cần được làm sạch rất nhanh. 
Hơi thủy ngân, khi hít phải, đi vào não qua máu, dẫn tới sự hủy hoại ghê gớm hệ 
thống thần kinh trung ương. 

*Hg;¿”' tạo nên chlorua thủy ngân không tan với các ion CI. Vì dạ dày chúng 
ta chứa một lượng đủ lớn CT nên Hg;”' không độc. Tuy nhiên Hg”" là rất độc. Do ái 
lực lớn của nó đối với các nguyên tử S mà nó dễ dàng kết hợp với các amino axit chứa 
lưu huỳnh của protein. Nó cũng tạo liên kết với hemoglobin và albilmin huyết thanh, 
cả hai chất này đều có chứa nhóm sunphydryl. Tuy hhiên Hg”” không thể đi qua màng 
sinh học và do đó không thể thâm nhập vào các tế bào sinh học. 

* Các dạng độc nhất là các hợp chất hữu cơ thủy ngân, đặc biệt là CH;Hg” 
(metyl thủy ngân), chất này hòa tan trong mỡ, phần chất béo của các màng và trong 
não tủy. Liên kết cộng hóa trị Hg-C không dễ dạng bị phá vỡ và alkyl thủy ngân bị 
giữ lại trong một thời gian dài. Đặc tính nguy hiểm nhất là khả năng của RHg' vượt 
qua rau thai và đi và các mô bào thai. 

Sự liên kết của thủy ngân với màng tế bào chắc là ngăn cản sự chuyển vận tích 
cực của đường qua màng và không cho cho phép sự dịch chuyển Kali tới màng. Trong 
trường hợp các tế bào não, điều này sẽ dẫn đến thiếu hụt năng lượng trong tế bào và 
những rối loạn trong việc truyền các kích thích thần kinh. Đây là cơ sở để giải thích vì 
sao các trẻ sơ sinh được sinh ra từ những bà mẹ bị nhễm metyl thủy ngân sẽ chịu 
những phá hoại không thể hồi phục được của hệ thần kinh trung ương, bao gồm sự 
phân liệt thần kinh, sự kém phát triển về trí tuệ và chứng co giật. Sự nhiễm độc metyl 
thủy ngân cũng dẫn tới sự phân lập thể nhiễm sắc, sự phá vỡ thể nhiễm sắc và ngăn 
cản sự phân chia tế bào. Tất cả các bệnh nhiễm độc thủy ngân xảy ra ở hàm lượng thủy 
ngân trong máu là 0,5 ppm CH;Hg”. 

* Sự tăng nồng độ thủy ngân trong dây chuyền thực phẩm 

Sau đây là thí dụ điển hình được các nhà nghiên cứu môi trường luôn lấy làm 
thí dụ, nhà máy hóa chất Minamata thải thủy ngân vào vịnh Minamata nhưng cá trong 
vinh lại được tìm thấy có chứa CH;Hg” . 


20 





Loại đặc tính hoá học và sinh hoá 





Hg Tương đối trơ và không độc, dạng hơi rất độc nếu hít phải 





Hg¿”* | Tạo hợp chất ít tan với clorua - độ độc thấp 





Hg”' | Độc nhưng khó di chuyển qua màng tế bào (màng sinh học) 





RHg* | Độ độc cao, thường ở dạng CH;Hg', gây nguy hiểm cho hệ thần kinh và 


não, dễ đi qua màng sinh học. Tích trữ được trong các mô mỡ. 





RạHg | Độ độc thấp nhưng dễ chuyển thành RHg' trong môi trường có độ axit 
trung bình. 














Hg;ạS | Không tan và không độc, thường có trong đất. 





Điều này được giải thích như sau: Thủy ngân hoặc muối của nó có thể được 
chuyển hóa thành metyl thủy ngân bởi vi khuẩn yếm khí tổng hợp metan trong nước. 
Sự chuyển hóa này được thúc đẩy bởi Co(III) chứa coenzym vitamin B12 . Nhóm CH:- 
liên kết với Co (II) trong coenzym được chuyển vị enzym bởi coban amin tới Hg”*, 
tạo thành CH;Hg” hoặc (CH.)„Hg. 

Môi trường axit thúc đẩy sự chuyển hóa của dimetyl thủy ngân thành metyl 
thủy ngân tan được trong nước. Chính metyl thủy ngân đã tham gia vào dây chuyền 
thực phẩm thông qua sinh vật trôi nổi và được tập trung ở cá với nồng độ lớn gấp 
khoảng 10” làn hoặc hơn so với lúc đầu. Điều này được chỉ ra ở hình 5.3. 





Hg”' > CH3Hg* > sinh vật trôi nổi sâu bọ (cá nhỏ) > 


> Chim, cá lớn người. 











Nồng độ thủy ngân tăng nhanh ở mỗi một mức trong dây chuyền thực phẩm. 
Điều này thấy rõ thậm chí cả ở nước không bị nhiễm bẩn. Thủy ngân luôn luôn là một 
phần của môi trường và vòng chuyển hóa của thủy ngân đã tồn tại rất lâu trước khi 
công nghiệp phát triển. Trong loại cá lớn thời kì xa xưa được bảo quản ở một số bảo 
tàng, đã tìm thấy có chứa một lượng đáng kể thủy ngân. Tuy nhiên sự nhiễm bẩn thủy 
ngân đã làm tăng đáng kể nồng độ thủy ngân trong mỗi một giai đoạn của dây chuyền 
thức ăn. 

Không lâu sau thảm họa Minamata lại có thông báo rằng cá từ hồ Erie và sông 
Saint Clair có chứa hàm lượng thủy ngân cao ( 0,1-0,35 ppm) ở dạng metyl thủy ngân 
trong các mô sống của chúng. Kết quả là ngành đánh cá thương phẩm quan trọng trên 
những địa bàn này đã bị đóng cửa. 

* Các phương pháp điều trị: 


21 


Sự nhiễm bẩn mổi trường bởi thủy ngân có thể được ngăn cản nếu tuân theo 
những nguyên tắc sau đây, do các Ủy ban bảo vệ môi trường của Mỹ và Thụy Điển 
(Environmenfal protectIion Agencies of USA and Sweden) đưa ra. 

1. Tất cả các nhà máy sản xuất clo và xút ăn da cần phải ngừng việc sử dụng 
điện cực Hg và chuyển hướng sử dụng công nghệ mới. 

2. Tất cả các HCBV TV loại ankyl thủy ngân phải bị cấm sử dụng. 

3. Tất cả các HCBVTV chứa thủy ngân khác cần phải được sử dụng hạn chế 
ở một vùng chọn lọc. 

Những trầm tích đã bị nhiễm thủy ngân ở cửa sông hồ sẽ tiếp tục sản sinh 
CH;Hg' độc tính cao vào nước nhiều năm tiếp theo. Ở Thụy Điển, các cuộc thử 
nghiệm đã được tiến hành để giải độc cho các trầm tích bằng phương pháp bao phủ 
các trầm tích ở đây nhờ các vật liệu mới nghiền mịn và có độ hấp thụ cao. Một phương 
pháp nữa là chôn giấu các trầm tích trong các vật liệu vô cơ trơ. 

2.2.5. Tác dụng hóa sinh của cacbon monooxit (CO) 

Các nguồn chính thải cacbon monooxit: 

Các quá trình tự nhiên như hoạt động của núi lửa, tự thoát ra của khí tự nhiên, 
sự phóng điện khi bão,sự nảy mầm của hạt giống... chỉ thải ra một lượng nhỏ cacbon 
monooxit vào khí quyển. Phần đóng góp chính là từ hoạt động của con người. Hàng 
năm ở qui mô toàn cầu lượng CO thải ra là 350 triệu tấn (do con người 275 và do tự 
nhiên 75 triệu tấn) trong số đó riêng ở Mỹ thải ra hơn 100 triệu tấn CO vào khí quyển: 

(a) Giao thông vận tải đóng góp 64% lượng CO thải ra: 

- trong đó xe động cơ là 59,2% 
- hàng không là 2,9% 
- đường sắt 0,1% 
(b) Tiếp theo đó là các nguồn khác 16,9%: 
- đóng góp phần chính là cháy rừng 7,2% 
- đốt cháy nông nghiệp 8,3%. 
Đốt cháy nông nghiệp bao gồm quá trình đốt cháy được kiểm tra khống chế 
các mảnh rừng, các phần thải nông nghiệp, bụi cây, cỏ dại và các loại thực vật khác. 

(c) Các quá trình công nghiệp, chủ yếu là công nghiệp luyện sắt, thép và công 
nghiệp dầu khí và giấy đứng vị trí thứ 3 về mức độ thải CO vào không khí(9,6%). 
Nồng độ CO nền của khí quyền là 0.1 ppm. 

Khí quyển toàn cầu chứa vào khoảng 530 triệu tấn cacbon monooxit, với thời 
gian lưu trung bình từ 36 tới 110 ngày. 


2 


Cacbon monooxit tấn công hemoglobin và thể cacbon monooxit tạo ra 
cacboxyhemoglobin. Phản ứng này có hằng số cân bằng vào khoảng 210 : 

O;Hb +CO < COHb = O, 

Cacboxyhemosglobin là phức bền do vậy mà kết quả là sự giảm khả năng tải O; 
của máu. 

Tác dụng ban đầu của nhiễm độc cacbon monooxit là sự mất khả năng xét 
đoán, điều này là nguyên nhân gây ra nhiều tai nạn ô tô. Cùng với sự tăng hàm lượng 
cabon monooxit thì những rối loạn về quá trình trao đổi chất khác nhau cũng sẽ được 
bắt gặp và hậu quả là dẫn đến cái chết, như được chỉ ra ở bảng dưới đây. 

Sự nhiễm độ cacbon monooxit có thể được chữa bằng cách đưa người bị nhiễm 
độc thở khí O; trong lành, do đó mà phản ứng ngược sẽ xảy 

COHb +O; <> O;Hb + CO 

Cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ ở các điểm nút giao thông trong những giờ 
cao điểm đã dược khuyên sử dụng bình oxy ở những nược phát triển. 


Bảng 2.3. Hậu quả của sự nhễm độc CO ở các mức nồng độ khác nhau. 








Nông độ CO (ppm) | % chuyểnhóa . Ảnh hưởng đối với con người 
O;Hb —› COHb 
10 z Giảm khả năng phán đoán và giác quan. 
100 15 Đau đầu, chóng mặt, mệt mỏi. 
250 32 Bất tỉnh. 
750 60 Chết sau vài giờ. 
1000 66 Chết rất nhanh. 

















2.2.6. Tác dụng hóa sinh của các nỉtơ oxit (NOy) 

Nitơ oxit NO ít độc hơn so với nitơ dioxit NO; . Giống như CO, NO tạo liên 
kết với hemoglobin và làm giảm hiệu suất vận chuyển oxy. Ở trong không khí bị ô 
nhiễm thì NO có mặt ở nồng độ thấp hơn nhiều so với CO và vì vậy tác động đến 
hemoglobin là nhỏ hơn nhiều. 

NO; độc hại hơn với sức khỏe con người. Hậu quả của nhiễm độc NO; ở các 
mức nồng độ khác nhau nêu ở bảng 2.4. 

Việc hít phải NO; chứa trong các khí xuất hiện khi đốt xenllulo và phim 
nitroxenllulo dẫn tới cái chết. Hai người đã chết và năm người bị thương khi xảy ra sự 
rò rỉ NO; lỏng khi phóng tên lửa vượt đại dương Titan II Rock, tại Kansas vào ngày 24 
tháng § năm 1978. Ở đây, NO; lỏng được dùng làm chất oxy hóa cho nhiên liệu N;H; 


trong các tên lửa. 


2 


Cơ chế hóa sinh giải thích độc tính của NO; vẫn chưa rõ ràng. Có thể một số hệ 
thống enzym của tế bào đễ dàng bị phá hủy bởi NO;, bao gồm sự dehydro hóa lactic 
và catalaxa. Có thể dùng chất chống độc là chất chống oxy hóa như vitamin E. 


Bảng 2.4. Hậu quả của sự nhiễm độc NO; ở các mức nồng độ khác nhau với sức khỏe 














con người 
Nồng độ NO; (ppm) ' Thời gian tiếp xúc Hậu quả đến sức khỏe con người 
50 - 100 Dưới 1h Viêm phổi trong 6 - 8 tuần 
150— 200 Dưới lh Phá hủy dây khí quản, sẽ chết nếu 
thời gian tiếp xúc là 3 - 5 tuần 
500 hoặc lớn hơn 2 -10 ngày Chết 














2.2.7. Tác dụng hóa sinh của khí sunphurơ 

Tác dụng chủ yếu của SO; là vào cơ quan hô hấp, gây nên sự kích thích và làm 
tăng trở kháng của luồng không khí. Hầu hết mọi người bị kích thích ở nồng độ SO; là 
5 ppm hoặc coa hơn. Một số người nhạy cảm thậm chí còn bị kích thích ở nồng độ 1-2 
ppm SO; và đôi khi xảy ra sự co thắt thanh quản khi bị nhiễm độc ở nồng dộ SO; là 5- 
10 ppm. Những triệu chứng của hiện tượng nhễm độc SO; là sự co hẹp của dây thanh 
quản kèm theo sự tăg tương ứng độ cảm dối với không khí khi thở. 

Bảng 2.5. Một số thảm họa do SO; trong không khí gây ra. 





























Năm Địa điểm Hậu quả được ghi nhận 

12.1930 | Mense River Chuyển động nhiệt lưu giữ SO;, 38 ppm level, 60 
người chết, một số súc vật bị chết. 

10.1948 | Donora Nhiễm đến 40%, 20 người chết , 2 ppm SO; 

Pennsylvania 

12.1952 | London Đảo lộn nhiệt độ, sương mù, dày đặc, 1,3 ppm SO, 
, Khoảng 3500-4000 người chết 

01.1956 | London 0,4 ppm SO›, 180-200 người chết. 

12.1957 Số người chết chủ yếu (60%) ở lứa tuổi 70 





Thảm họa phổ biến nhất do SO; xảy ra khi nó được kèm theo với khói. Sự kết 
hợp này xảy ra trong thời gian có sương mù dày đặc. Tại London (Từ 5-9 tháng 12 
năm 1952) các khói sương mù dày đặc tồn tại trong 5 ngày kiên tục và gây ra 4000 
trường hợp tử vong, cao hơn so với mức bình thường. Nồng độ cực đại của SO; là 1,3 
ppm và khói là 4 mg.m” . Những nguyên nhân gây tử vong là đau dây thanh quản, 


viêm phổi và liên quan với các bệnh đường hô hấp. 


24 


Sương mù được lập lại vào tháng 12 năm 1962, nhưng số người chết chỉ là 
700. TĨ lệ tử vong trong trường hợp này thấp là do lượng khói ít vì công ước giữ không 
khí trong lành năm 1962 đã được thực hiện. 

SO; được giới quan chức phụ trách sức khỏe xã hội xem như chất làm ô nhiễm 
không khí đáng kể nhất, mặc dù trên thực tế ở nồng độ 20 ppm nó không gây độc hại 
và nồng độ gây chết người chỉ tại 500 ppm. Nguyên nhân của quan điểm này là do SO; 
tác động lên người cao tuổi, đặc biệt tới những người mắc bệnh về đường hô hấp. 
Những người cao tuổi này rát nhạy cảm khi hít phải SO; trong thời gian kéo dài ở nồng 
độ cao, đặc trưng cho những biến cố ô nhiễm không khí. 

+ Tác dụng lên giới thực vật của SO;: 

Ở nồng độ cao của khí SO, gây ra sự pha hủy các mô lá , làm hư hại các vùng 
tìa của lá và vùng nằm giữa các gân lá. Khi độ ẩm tương đối tăng lên, tác hại đối với 
thực vật cũng tăng lên. Tác hại này trở nên cực đại khi những lỗ nhỏ trên lớp biểu bì 
bề mặt dùng cho sự trao đổi tương hỗ khí với khí quyển được nở ra, trong thời gian 
ban ngày. Ảnh hưởng của khí quyển chứa SO; ở nông độ thấp nhưng lâu dài nguy 
hiểm đối với cây trồng hơn là ở nồng độ cao nhưng trong thời gian ngắn. SO; gây ra 
mưa axit ( chương 6) có tác hại đối với thực vật, trừ những loại sống dưới nước ở sông 
ngòi , ao hồ. 

2.2.8. Tác dụng hóa sinh của Ozon và PAN 
Ozon và peroxyaxetyl nitrat (PAN) là các cản phẩm của quá trình quang hóa 
CH;-COO-O-NO; (PAN) 

Cả O; và PAN đều gây tác hại đối với mắt và cơ quan hô hấp của con người. 
Không khí chứa 50 ppm O; trong vài giờ sẽ dẫn đến chết do tràn dịch phổi (pulmonary 
edema), Nghĩa là sự tích lũy chất lỏng ( không dẫn đến chết) trong phổi và phá hoại 
các mao quản của phổi. Những động vật ít tuổi và những người trẻ là nhạy cảm hơn 
đối với những tác động gây độc này. 

Tác dụng hóa sinh của O; và PAN xuất hiện chủ yếu do kết quả của sự phát 
sinh gốc tự do (free radicals) . Nhóm sunphydril (-SH) trên enzym bị tổn hại do sự tấn 
công của cac tác nhân oxy hóa này. Các nhóm -SH bị oxy hóa bởi O;và PAN và cũng 
bị axetyl hóa bởi PAN. Trong số các amino axit chứa S thì cystein bị PAN tấn công 
mạnh. 

Các enzym bị làm tê liệt bởi các tác nhân oxy hóa quang hóa bao gồm 
1ZoxIrle dehydrogenaza, malic dehydrogenaza và glucosa ——6- photphat 


dehydrogenaza. Các enzym này bị bao bọc bởi vòng xitric axit và bị làm suy yếu đi sự 


25 


sản sinh năng lượng tế bào của ølucoza. Các tác nhân oxy hóa này ngăn cản hoạt tính 
của các enzym tổng hợp nên celluloza và chất béo trong thực vật. 
2.2.9. Tác dụng hóa sinh của xyanua 
Xyanua có trong hạt của các loại quả như táo, anh đào , đào và mận. Xyanua 

trong thực vật được liên kết với gốc đường và được gọi là amygdalin. Xyanua được 
giải phóng ra bởi quá trình thủy phân bởi axit hoặc enzym (xảy ra trong dạ dày) 

O-C,H;;O, - O - C,H;;O; 

| 

NC= C (gốc gluco) + 2HO => HCN + 2C,H,;O¿ + O 


| 
O 


Xyanua thâm nhập vào môi trường từ nhiều nguồn. HCN được sử dụng như là 
tác nhân sát trùng để tiêu diệt các sinh vật gặm nhấm trong thùng đựng ngũ cốc, nhà ở 
và hầm tàu. Xyanua được sử dụng trong các tổng hợp hóa học khác nhau, trong mạ 
điện và công nghiệp làm sạch kim loại. 

Xyanua ức chế các enzym oxy hóa đóng vai trò mắt xích trung gian cho quá 
trình sử dụng O; để sản xuất ATP. Ở bước đầu tiên xyanua liên kết với ferricytochrome 
oxidaza-metalloprotein chứa Fe (dưới đây gọi tắt là Fe (HI) oxit), chất này bị khử 
thành Fe(II) oxit cytochome oxidaza bởi glucoza.Fe(II) oxIt nhường điện tử cho Ô; (ở 
bước II).Sản phẩm quan trọng là năng lượng . 

Bước 1.Fe(III) -oxIt+glucoza—> Fe(TI) - oxit 

Bước 2.Fe(II —oxit+2H” +1/2 O; —>Fe(HTI)-oxit+H;O 

ATP 
dì 
ADP 
+ 
Pi(photphat vô cơ) 

Xyanua can thiệp vào bước 1 bằng cách tạo liên kết với Fe(II)-oxit,vì vậy mà 
chất này bị thụ động hóa phản ứng ở bước 2,tức là quá trình sản xuất năng lượng bị 
ngăn cản. Thêm vào đó các dạng CN còn tạo phức với các hợp chất hematin khác. 

Nhiễm độc xyanua có thể xử lý bằng cách đưa vào trong ven (trong mạch máu) 
NaNO; hoặc bằng cách ngửi amylnitrit. Các phản ứng lần lượt là: 

a)NO;' oxy hóa hemoglobin HbFe(IH) thành methemoglobin HbFe(II), chất 


này không có tác dụng trong việc vận chuyển O; tới các mô: 


26 


HbFe(I) —› HbFe(II) 
NO, 

Phản ứng này giải thích tác dụng gây nên sự thiếu oxy và đôi khi dẫn đến chết 

b) HbFe(II) liên kết với CN và như vậy giải phóng CN ra khỏi phức xyanua 
của ferricytochome oxidaze-Fe(III) oxid: 

HbFe(TTI) +Fe(II)-oxit-CN—> HbFe(IH) - CN + Fe(TH)- oxit 
c)Sự chế hóa tiếp với S,O¿:” loại bỏ được xyanua : 
HbFe(II) CN +S,O.* —› SCN + HbFe(II) + SO,? 

Phản ứng này được xúc tác bởi men chứa nhóm SCN (rhodanaza) hoặc 
mitochondrial sulfur transferaza. 

2.3. Tác động hoá sinh của một số chất độc hữu cơ điển hình 
2.3.1. Tác dụng hóa sinh của các hoá chất bảo vệ thực vật (HCBVTV) 

Trong số các loại HCBVTV, tác dụng sinh học của DDT đối với môi trường 
được nghiên cứu nhiều và kỹ nhất. Hệ thần kinh trung ương là mục tiêu của DDT, 
tương tự như nhiều thuốc diệt côn trùng, DDT hòa tan trong các mô mỡ và được tích 
trữ trong màng mỡ bao quanh các tế bào thần kinh. Điều này có nhiều khả năng, dẫn 
đến sự can thiệp vào sự chuyển dịch của các xung động thần kinh (nerve impulses) 
đọc theo axons (nối liền các tế bào thần kinh). Kết quả là phá hủy hệ thống thần kinh 
trung ương và giết chết sâu bọ cần diệt trừ. 

Trong khi DDT rất bền và tồn tại lâu trong môi trường thì các nhóm khác - các 
chất cơ photphat và cacbamat - bị biến đổi nhanh trong môi trường. Các chất này tác 
dụng với O; và HO và bị phá hủy trong vòng vài ngày trong môi trường. Các sản 
phẩm của sự phân hủy này là không độc. 

Phương thức tác dụng của thuốc trong diệt côn trùng: Cơ chế mà theo nó các 
hydrocacbon được clo hóa thể hiện tính độc hại đối với cơ thể là chưa được biết một 
cách chắc chắn. Có thể giả thiết là chúng bị hòa tan trong các màng mỡ bao quanh các 
dây thần kinh và can thiệp vào sự chuyển vận của các ion vào trong hoặc ra ngoài các 
dây thần kinh. Điều này dẫn đến sự chuyển dịch các rung động thần kinh mà kết quả 
làm xuất hiện các cơn co giật và chết. 

HCBVTV có thể ức chế enzym-axetylcholinesteraza như chỉ ra ở Hình 5.4. 
Axetylcholin là chất chuyển rung động thần kinh - nó kích động các tế bào thần kinh. 
Khoảng không gian giữa các tế bào thần kinh (gọi là synapase) chứa cả hai chất 
axetylcholin và enzym axetylcholinesteraza, chất này sẽ phá hủy axetylcholin và ngăn 


cản các tế bào thần kinh làm việc. Điều này xảy ra ở hai bước A(1) và (2) 


27 


CH¿ 


| _ CH3 
EOH + C=O ——>EO—C. + HOCH,CH,N(CH,); 
| —Ố 
OCH,CH,N(CH,); enzym-axetyl cholin 
enzym axetylcholin 
axetylcholinesteraza 
H; 
no CC. + HO ——> EOH + CH,COOH 
O Nhanh 


Hình 5.4. (A) Sự ức chế acetylcholinesteraza do DDT gây ra 

Trong bước 1 thì enzym tác dụng lên axetylcholin tạo thành phân tử trung gian 
— axetylenzym và cholin. 

Ở bước thứ hai axetyl enzym bị phân hủy bởi nước tạo thành CH;COOH và 
enzym ban đầu được tái sinh. 

Thuốc diệt côn trùng cơ photpho có thể tác dụng giống như axetylcholin và 
kích thích sự tạo thành photphoryl enzym. Tốc độ phản ứng được đo bằng tốc độ thế 
chỗ nhóm X ở nguyên tử P bằng enzym. Sự phân hủy các hợp chất trung gian này là 
chậm hơn nhiều (bước 2) so với axetyl enzym trong A(1) 

OR OR 
EOH + X—P—OR _—— >ÐEO—P—OR + HX 
O O 


Hợp chất photpho Enzym photphoryl 
OR OR 


EO—P—OR`+HO => EOH + HO—P_OR 


Ó O 
Hình 5.4 (B). Sự ức chế Acetylcholinesteraza do thuốc diệt côn trùng cơ photpho 


O R O R 
LÍ Z l| Ỹ ⁄ 
(I1) EOH + RO—C—N._ cabaylenzym°” EO—C—N + ROH 
`H `H 


28 


O R O R 


|| ⁄ | / 
(2) EO—CN +H,O_— sim ®Ẻ EOH + OH—-C—N: 
`H `H 
Hình 5.4(C). Thuốc diệt côn trùng cacbamat ức chế enzym Acetylcholinesteraza 

Các phản ứng ở Hình 5.4 (B) và (C) xảy ra tương tự phosphoryl và carbaryl 
enzymes ở BI và Cl tạo thành dần dần và nồng độ enzyme hoạt động bị giảm đi. 
Acetylcholine không tiếp tục bị phân hủy đủ nhanh và thần kinh bắt đầu hoạt động ở 
trạng thái không kiểm soát được „kết quả là côn trùng bị tiêu diệt. 

DDT trong dây chuyền thực phẩm 

Như đã nhắc ở trên, DDT là hóa chất bền. Một khi đã đưa và môi trường thì nó 
bảo toàn được trong vài năm. 

Phương thức mà DDT được tích lũy trong dây chuyền thực phẩm như sau: 
Plankton (sinh vật trôi nổi) ở biển chứa vào khoảng 0,04 ppm DDT động vật nhỏ ăn 
được sẽ ăn plankton và làm tăng nồng độ DDT lên 16 lần, nghĩa là chúng chứa 
khỏang 0,4 ppm DDT.Từ động vật nhỏ đến cá ăn động vật, rồi đến loại chim ăn cá, 
nồng độ DDT tăng từ 0,4 tới 2,1 và đến 75,5 ppm. 


29 


Bài giảng độc học môi trưởng: Biên đôi và vận chuyên chất độc trong môi trường 


Chương 3 
SỰ BIÉN Ð ỎI VÀ VẬN CHUYÉN CHÁT ĐỘC 
TRONG MÔI TRƯỜNG 


Mục tiêu học tập 

1. Mô tả sơ đồ biến đổi và vận chuyển chất độc frong môi trưởng tự nhiên, 

2. Trình bày các yếu tổ ảnh hưởng đến sự biến đổi, tôn lưu và vận chuyển chất độc 
trong môi trưởng, 

3. Trình bày sự khuyếch đại sinh học chất độc qua dây chuyên thực phẩm, 

4. Trình bày sự tích lũy sinh học của chất độc. 


I. SỰ BIẾN ĐÔI CỦA CHÁT ĐỘC TRONG MÔI TRƯỜNG TỰ NHIÊN 

Sau khi chất độc xâm nhập vào môi trường, chúng sẽ chịu sự tác động và bị 
chuyển hóa bởi nhiều yếu tố tự nhiên như: ánh sáng, nhiệt độ, pH, nước, vi sinh 
vật...để hình thành các tác nhân gây độc thứ cấp, thường có độc tính thấp hơn chất độc 
ban đầu. Khi chất độc tiếp xúc với cơ thể sinh vật (cây cỏ, động vật hoặc con nguời), 
chất độc sẽ gây tác động sinh học thể hiện qua việc hấp thu phân bố trong cơ thẻ, 
chuyên hóa, tương tác với các thành phần sinh hóa nhạy cảm và có thê gây biến đổi về 
sinh lý, sinh hóa và dẫn đến gây bệnh cho cơ thể sinh vật. Ví dụ: tương tác giữa rượu 
(etanol) với cơ thể người: 

C;ạHOH 4——> Thành phần sinh hóa của cơ thê 
- Chuyển hóa: 
C;H:OH + O; «———> 3 H;O + 2CO; 
- Tác động: gây say rượu. 
- Các đối tượng bị tác động: con người, động vật có vú. 
Chuyên hóa 


ất độc Cơ thê 


Tác động 
Hình 1. C?uw trình tương tác giữa chất độc và cơ thể sinh vật 
Khi chất độc tương tác với hệ vô sinh (đất, nước, vật liệu...) chất độc có thê hấp thu, 
phản ứng với các thành phân hóa học của vật liệu và gây tác động (rét rỉ, ăn mòn...). 


Bài giảng độc học môi trưởng: Biên đôi và vận chuyên chất độc trong môi trường 


Như thế, con đường biến đổi và vận chuyên của chất độc trong môi trường tự nhiên 
rất phức tạp. Tuy nhiên điều này có thê được thê hiện khái quát hóa qua sơ đồ biểu diễn trên 
hình 2. 

Từ nguồn thải (công thải, ống khói hoặc từ điểm xảy ra sự cô dầu tràn...) chất 
độc được phát tán vào môi trường. Khi tiếp xúc với môi trường sinh vật, chất độc vừa 
gây tác động sinh hóa, sinh lý với cơ thể sinh vật đồng thời cũng bị sinh vật hấp thu, 
chuyên hóa làm suy giảm nồng độ, khối lượng chất độc. Tương tự như vậy, khi tiếp 
xúc với các thành phần vô sinh chất độc vừa gây tác động đến thành phần này vừa bị 
thành phần vô sinh hấp thu, phản ứng, gây biến đổi chất độc. 


Môi trường Môi trường 
bên ngoài trong cơ thê 


[—— sujp-......- mm 


Bài tiết, 
Tích lũy 






Phân tán 
trong môi 
trường vật lí 








Biên đôi 
sinh hóa 





Tương tác 
VỚI r€CepfOT 





Nông độ 
trong cơ thê 


Suy giảm do: 
-Thủy phân 
-Quang phân 
-SInh vật 


Tác động về 
Vận chuyên sinh lý, 
sinh hóa bệnh lý 


Phakineqc ____—————................... 





Pha tiếp xúc 


Pha dynamIc 


Hình 2. Sơ đô biêu điện sự biến đổi và vận chuyên của chát độc trong môi trường 


Bài giảng độc học môi trưởng: Biên đôi và vận chuyên chất độc trong môi trường 


Thành Tác động 
phân hữu sinh học 
sinh của chât độc 
=— 


Biến đôi 
Và tác 
động của 
nh - chất độc 
biên : trong hệ 
sinh thái 


Tác động 
vật lí của 
chât độc 





| Hệ sinh thái 
| Tác động môi trường 
Mỗi liên hệ trong hệ sinh thái và tác động của 
hệ sinh thái đến chất độc 


mrrmmmm- Biên đôi và tác động của chât độc 
Hình 3. S biên đổi và tác động của chát độc trong môi trường tự nhiên 


H. CÁC YÊU TÓ ẢNH HƯỚNG ĐÉN SỰ BIẾN ĐÓI, TÒN LƯU VÀ VẬN 
CHUYÉN CHÁT ĐỘC TRONG MÔI TRƯỜNG 

Khi chất độc được đưa vào môi trường, có nhiều yếu tố của môi trường (ánh 
sáng, nhiệt độ, hơi ẩm, nước, địa hình, sinh vật...) ảnh hưởng đến sự biến đổi, tồn lưu 
và vận chuyền của chất độc trong môi trường. Sự biến đôi, vận chuyên cũng như tồn 


Bài giảng độc học môi trưởng: Biên đôi và vận chuyên chất độc trong môi trường 


lưu của chất độc trong môi trường còn phụ thuộc vào: bản chất hóa, lý của chất độc, 
nồng độ ban đầu của chất độc, các yếu tố môi trường và độ nhạy cảm của đối tượng 
tiếp nhận. 

Các đặc tính lý hóa sinh của chất độc là rất quan trọng, bao gồm cấu trúc phân 
tử, tính tan trong nước, áp suất bay hơi. Tính ôn định của sự thủy phân, quang phân, 
phân hủy sinh học, bốc hơi, hấp thụ, thông khí, sự tự làm sạch bởi các vi sinh vật và có 
sự tham gia của các cặp môi trường (không khí-nước; trầm tích bùn-nước...) cũng cung 
cấp những thông tin quan trọng 

Tỉ lệ trung bình của chất độc trong nguồn thải vào môi trường cũng khá quan 
trọng trong việc dự đoán nông độ chất độc trong môi trường. Tuy nhiên tỉ lệ trung bình 
của nguồn vào và tốc độ xả thải cao trong thời gian ngắn do sản xuất thì rất khó để ước 
tính nên có tính không chính xác cao.. Thông tin về nồng độ cơ bản của chất độc và 
các sản phẩm biến đổi trung gian cũng rất quan trọng trong việc tính toán nồng độ của 
chúng trong môi trường. Sơ đồ con đường vận chuyển, chuyển hóa và tác động của 
chất độc trong môi trường được thể hiện trên hình 3. 

Một số nhân tố môi trường ảnh hưởng đến sự biến đối, tồn lưu và vận chuyển 
của chất độc như sau: 

2.1. pH môi trường: tính kiềm, axit hay trung tính của môi trường là yếu tố đầu tiên 
ảnh hưởng đến tính tan, độ pha loãng và hoạt tính của tác nhân gây độc. Một tác nhân 
gây độc tồn tại ở trạng thái hòa tan thường có độc tính cao hơn đối với các loài thủy 
sinh. Ví dụ: ở pH acid, kẽm (Zn) có độc tính cao hơn vì tồn tại ở hình thái Zn” và 
ZnHCO;” (hòa tan), trong khi đó ở pH kiềm, kẽm có độc tính thấp do tôn tại ở trạngt 
hái Zn(OH); (kết tủa). Một số chất độc sinh học thay đôi độc tính theo pH, một SỐ 
khác không thay đổi. Độc tính của chất diệt cỏ dinitrophenol giảm 5 lần khi pH tăng 
lên từ 6,9 đến 8,0. Tương tự như vậy, độc tính của 2,4 diclorophenol giảm đi khi pH 
tăng lên. Điều này được giải thích do pH tăng sẽ làm giảm dạng không liên kết. Trong 
các chất độc ít bị ảnh hưởng bởi pH có chất rotenone và 2,4 diclorophenoxy acetic 
acid. Một số chất không thay đổi nhiều về độc tính khi pH thay đổi, chẳng hạn như 
phenol, chất hoạt động bề mặt alkyl benzenesulfonate (ABS). 

2.2. EC (electrie conducfivity- độ dẫn điện): các chất độc có tính điện giải bị ảnh 
hưởng mạnh bởi độ dẫn điện của môi trường 

2.3. Các chất cặn: trong môi trường nước, không khí, đất, gây kết dính hay sa lắng 
độc chất. Ví dụ, trong vùng đất chua phèn, nếu có các hạt keo sét lơ lững, AI” sẽ liên 
kết với các hạt mang điện tích âm này và sẽ trầm lắng xuống làm giảm độc tính của 
AI” trong môi trường. 

2.4. Nhiệt độ: ảnh hưởng rõ rệt đến khả năng hòa tan, làm gia tăng tốc độ phản ứng, 
tăng hoạt tính của các chất độc. Ví dụ, khi nhiệt độ cao, HgC]; sẽ tác dụng nhanh gấp 


Bài giảng độc học môi trưởng: Biên đôi và vận chuyên chất độc trong môi trường 


2-3 lần so với nhiệt độ thấp. Thuốc trừ sâu DDT và một số diệt rầy thường tăng độc 
tính khi nhiệt độ cao. Trong môi trường nước, nhiệt độ còn làm gia tăng tốc độ phản 
ứng thủy phân để chuyển chất độc thành chất có độc tính thấp hơn. Ảnh hưởng của 
nhiệt độ đối với việc thủy phân hóa chất Malathion ở các pH khác nhau được thể hiện 
trong hình 4: 





0 2 4 6 8 pH 10 


Hình 4: % phụ thuộc của tốc độ thủy phân malathion vào nhiệt độ và pH 
2.5. Diện tích mặt thoáng: ảnh hưởng trực tiếp đến sự phân bố nồng độ và liều lượng, 
sự phân hủy chất ô nhiễm, đặc biệt là chất độc hữu cơ không bên vững. Ví dụ, dòng 
nước có bề mặt lớn, dòng chảy mạnh, lưu lượng lớn có khả năng tự làm sạch cao, làm 
giảm độc tính của chất độc trong môi trường nước. 
2.6. Các yếu tố khí tượng thủy văn như độ ẩm, tốc độ gió, ánh sáng, sự lan truyền 
sông, dòng chảy, độ mặn cũng gây tác động khá lớn đến sự biến đổi, tồn lưu và vận 
chuyên của chất độc 
2.7. Khả năng tự làm sạch của môi trường: mỗi hệ thống môi trường sinh thái đều 
có khả năng tự làm sạch của nó. Khả năng này càng lớn thì tính chịu độc và giải độc 
(detoxification) càng cao. 
II. DÂY CHUYÉN THỰC PHÁM VÀ SỰ KHUYÉCH ĐẠI SINH HỌC CỦA CHÁT ĐỘC 
3.1. Khái niệm về dây chuyền thực phẩm 

Dây chuyên thực phẩm là con đường truyền năng lượng (chất dinh dưỡng) từ cơ 
thê sinh vật này đến cơ thể sinh vật khác. Nếu trong cơ thể sinh vật trong một mắc xích 
của dây chuyên có chất độc thì chất độc này được truyền sang cho sinh vật khác có bậc 
dinh dưỡng cao hơn, kế sau nó, trong dây chuyền thực phẩm. Ví dụ: trong hệ sinh thái 
nước, một dây chuyền thực phẩm được bắt đầu bằng sinh vật sản xuất bậc nhất. Đây là 
các loại thực vật (như tảo, bèo) sử dụng năng lượng của ánh sáng mặt trời và các chất 


Bài giảng độc học môi trưởng: Biên đôi và vận chuyên chất độc trong môi trường 


dinh dưỡng trong nước để tông hợp các chất vô cơ thành tổ chức sống. Sinh vật sản 
xuất là nguồn cung cấp năng lượng và dinh dưỡng cho sinh vật tiêu thụ bậc nhất (các 
loài phiêu sinh động vật). Các loài sinh vật tiêu thụ bậc nhất này lại là nguồn thức ăn 
cho các loài sinh vật tiêu thụ bậc hai (loài ăn động vật). Sinh vật tiêu thụ bậc hai lại là 
nguồn thức ăn cho sinh vật lớn hơn (sinh vật tiêu thụ bậc ba)...Một dây chuyền thực 
phẩm trong hệ sinh thái nước được trình bày trong hình 5 

3.2. Sự khuyếch đại sinh học (biomagnification) của chất độc qua dây chuyền 


thực phẩm 





Con người 
6.0 







Thực phẩm 









Chim ăn thịt 
10,0 





Động vật có 






















Chim ăn cổ và côn 
trùng 2,0 


Cá biển 
0,5 


Động vật ăn cỏ 
và côn trùng 
0.5 











_ Động vật 
không xương 
Sống trong dất 

















Côn trùng 
1,0 


Thực vật 
0,05 


Thực vật 
thủy sinh 


Thực 
vật nổi 
























Sống ưa nước 
ụ 0,1 








Bụi khí 
03. 


Hình 7: Sơ đô biêu diện sự tích lũy và khuyêch đại sinh học cúa DDT trong 


mạng lưới thức ăn (nông độ tình bằng ppm) 


Bài giảng độc học môi trưởng: Biên đôi và vận chuyên chất độc trong môi trường 


Chim ưng Cá lớn (ăn cá nhỏ) 


Chuột đồng Cá nhỏ 1 |] 
Lúa mì 
Có, rong bèo 


Đắt+Nước 
Môi trường nước......dinh dưỡng 
5 a. Nông độ D DT chuyển theo dây Mắt do hô hấp và bài tiết 
chuyên thực phẩm trong hệ sinh thái cạn 
5 b. Nông độ D DT chuyển theo dây 
chuyên 
thực phẩm trong hệ sinh thái nước 


Hình 5 : Sơ đồ biểu diễn sự chuyển hóa của các chất độc qua dây chuyên thực phẩm 


Theo sơ đồ ở hình 5 a ta thấy rằng, mặc dù lúa mỳ là sinh vật sản xuất và trực 
tiếp nhận thuốc trừ sâu DDT nhưng có hàm lượng DDT thấp nhất vì đặc tính sinh học 
của nó một phần DDT bị đào thải vào đất. Chuột đồng (sinh vật tiêu thụ bậc nhất) là 
loài ăn lúa mỳ tích lũy DDT trong cơ thể nó. DDT từ chuột chuyển sang chim ưng 
(sinh vật tiêu thụ bậc han) là loài ăn chuột. Nông độ trong chim ưng cao nhất vì chim 
ưng có khả năng tích lũy DDT trong mỡ của nó, lượng DDT bị bài tiết ra ít. Cách giải 
thích này tượng tự cho sơ đồ ở hình 5 b. 

Thông thường cơ thể sinh vật có thể bị nhiễm độc bởi chất độc tôn tại trong môi 
trường (đất, nước không khí); tuy nhiên cũng có nhiều trường hợp sinh vật bị nhiễm 
độc thông qua chuối thức ăn hoặc mạng lưới thức ăn. Các thực vật và động vật (bậc 
thấp, bậc cao) kế cả con người khi tiếp xúc với chất độc đều có thê bị nhiễm độc. Phần 
lớn các chất độc được sinh vật đào thải ra ngoài, một phần chất độc có khả năng tồn 
lưu trong cơ thể sinh vật. Theo lưới thức ăn và quy luật vật chủ, con môi, các chất độc 
tồn lưu đó có thê được vận chuyền từ sinh vật này sang sinh vật khác và được tích lũy 
bằng những hàm lượng độc chất cao hơn theo bậc dinh dưỡng và thời gian sinh sống. 
Như thế, thông qua lưới thực phâm chất độc được phóng đại lên và người ta thường gọi quá 
trình này là sự khuyếch đại sinh học của chất độc trong cơ thể sinh vật. Vậy, sự khuyếch đại 


sinh học của chất độc là sự lan truyền chất độc qua thức ăn trong hệ sinh thái. 


Bài giảng độc học môi trưởng: Biên đôi và vận chuyên chất độc trong môi trường 





Sinh vật trôi nôi 





Hình 6. Sự lan truyền thủy ngân theo mắc xích thức ăn 


Áp dụng khái niệm khuyếch đại sinh học của chất độc trong cơ thể sinh vật ta 
có thê lý giải vụ nhiễm độc thủy ngân ở vịnh Minamata làm chục ngàn người Nhật bản 
bị nhiễm độc thủy ngân qua việc ăn các loài hải sản đánh bắt từ vinh Minamata có 
nguồn nước bị ô nhiễm do thủy ngân từ nước thải nhà máy hóa chất đồ vào vịnh, hậu 
quả trên 1000 người chết trong vòng hơn 10 năm (1958-1968). Sự biến đổi và lan 
truyền của thủy ngân ở vịnh Minamata được giải thích như sau: 

Nhà máy hóa chất Minamata thải thủy ngân vào vịnh Minamata nhưng cá trong 
vịnh lại được được tìm thấy có chứa CH;Hg”. Lý do là thủy ngân hoặc muối của nó có 
thê được chuyền hóa thành methyl thủy ngân bởi vi khuẩn yếm khí tổng hợp metan 
trong nước. Sự chuyển hóa này được thúc đây bởi Co(III) chứa coenzym vitamin Bị¿. 
Nhóm CH:-liên kết với Co(HI) trong coenzym được chuyển vị enzym bởi methyl 
coban amin tới Hg””, tạo thành CH;Hg" hoặc (CHạ);Hg. Môi trường axit thúc đây sự 
chuyển hóa của dimethyl thủy ngân thành methyl thủy ngân tan trong nước. Chính 
methyl thủy ngân đã tham gia vào dây chuyền thực phẩm thông qua sinh vật trôi nổi 
và được tập trung ở cá với nồng độ lớn gấp khoảng 10” lần hoặc hơn so với lúc đầu. 
(hình 6). Quá trình khuyếch đại sinh học của chất độc trong cơ thê sinh vật có ý nghĩa quan 
trọng trong việc giám sát, quản lý chất độc và nghiên cứu độc học môi trường. 

Và qua sự khuyếch đại sinh học, ta cũng hiểu được vì sao người dân ở nhiều 


vùng không dùng hóa chất bảo vệ thực vật (BVTV)vẫn có khả năng bị nhiễm độc do 
hóa chât BV'TV nêu ăn thực phầm (rau, cá thỊt) từ vùng bị phun thuôc BVTV. 


Bài giảng độc học môi trưởng: Biên đôi và vận chuyên chất độc trong môi trường 


Trai (hến) Côn trùng 
0,26 0,23 - 0,3 


Mãnh hữu Sinh vật Phiêu sinh Thực vật 
sinh hữu sinh 0,03 vùng đầm 
0,3 - 0,13 0,03 lầy biển 
Hình 8:Dấn xuất của DDT (DDT + DDD + DDE: ppm) ở những mức độ khác nhau 
theo dây chuyên thực phẩm cửa sông và các đẫm lây mặn ở quân đảo Long, New York 
Ánh sáng mặt trời 


Thực vật NHA Thực vật bậc cao 







Chim ăn cá 
3,15 - 75,5 






Cá 
0,17 - 2,07 










(v1 tảo...) (rau, cỏ...) 
Động vật phù đu TH vật nuôi... 
Cá nhỏ 


- F 1n TP 


Hình 9: Một dây chuyên thực phẩm tổng quát 


Bài giảng độc học môi trưởng: Biên đôi và vận chuyên chất độc trong môi trường 


IV. SỰ TÍCH LŨY SINH HỌC CỦA CHÁT ĐỘC 

4.1. Tích lũy sinh học 

4.1.1. Định nghĩa: tích lũy sinh học (bioaccumulation) chất độc là một quá trình tích 
tụ các nguyên tố vi lượng, các chất độc vào trong cơ thể sinh vật thông qua việc hấp 
thu chất độc bởi các sinh vật từ môi trường xung quanh mà chúng sinh sống. 

4.1.2. Quá trình tích lũy sinh học chất độc 

Mức độ tích lũy sinh học của chất độc phụ thuộc vào một số các yếu tố sinh hóa 
sinh lý của chất độc và cơ thê sinh vật. Chúng ta biết rằng, sự hấp thu các kim loại vi 
lượng bởi sinh vật tùy thuộc vào từng nhóm nguyên tố, và những nguyên tố này có thê 
phân loại ra: nhóm nguyên tố vi lượng cần thiết và nhóm không cần thiết. Sự khác biệt 
này phụ thuộc vào sự tham gia của các nguyên tô trong hệ enzym hoặc các hệ sinh hóa 
bên trong sinh vật. Mặt khác, người ta nhận biết được các nhu cầu sinh hóa và sinh lí 
đối với các nguyên tố vi lượng hoặc là cần thiết cho cơ thê hoặc là những chất độc. 

Sự tích lũy sinh học chất độc trong cơ thể sinh vật phụ thuộc vào nhiều yếu tố, 
trong đó quan trọng nhất là khả năng không tan và tan trong lipid của các chất độc. Để 
xác lập tính chất ky thủy (hydrophobicity) của một chất độc, người ta thường dụng hệ 
SỐ phân bồ n-octanol-nước (hay còn gọi là hệ số Kow), hệ số này được biểu thị bằng tỷ 
số: nông độ của chất độc trong pha lipid/nông độ của chất độc trong pha nước. Như 
thế, nêu hệ số này cao thì tính tan trong lipid của chất độc càng lớn. Người ta thường 
sử dụng n-octanol làm dung môi lipid vì câu trúc của n-octanol có chuối cacbon giống 
hệt với chuối cacbon của phospholipid, tuy vậy, nhiều hệ dung môi khác cũng có thể 
được dùng (chloroform/nước, ether/nước, dầu olive/nước): hiển nhiên mỗi loại dung 
môi đều cho một giá trị khác nhau của hệ số Kow. 

Mặt khác, người ta cũng đã tìm thấy rằng sự tích tích lũy sinh học của chất độc 
còn liên quan đến một số yếu tố khác nhau sau: 

* Cấu trúc phân tử của chất độc 

Người ta đã tìm thấy mối liên quan giữa vai trò của cấu trúc của hợp chất hữu 
cơ với sự tích lũy sinh học chất độc. Ví dụ điển hình hình nhất là sự liên quan đến khả 
năng tích lũy sinh học khác nhau của câu tử PCB. Hợp chất này thể hiện ở cả hai 
trường hợp là số lượng nguyên tử Clor và vị trí của Clor trong vòng biphenyl, cả hai 
yếu tố này ảnh hưởng đến sự tích lũy sinh học của PCB trong cơ thê sinh vật. 

* Hàm lượng chất béo (lipid) có chứa trong cơ thể sinh vật 

Tính chất lý hóa tự nhiên của quá trình tích lũy sinh học trong sinh vật thê hiện 
ở nhiều khía cạnh khác nhau trong mạng lưới hấp thu các hợp chất clo hữu cơ bởi các 
sinh vật. Yếu tố quan trọng nhất tác động đến mạng lưới hấp thu các chất clo hữu cơ 
bởi các sinh vật là hàm lượng chất béo (lipid) có chứa trong cơ thể sinh vật. Hàm 
lượng lipid trong cơ thể sinh vật không giống nhau giữa các loài, giữa các cá thể, trong 


10 


Bài giảng độc học môi trưởng: Biên đôi và vận chuyên chất độc trong môi trường 


các mô, vì thế muốn biết được sự tích lũy hợp chất clo trong sinh vật cần phải xác định 
hàm lượng lipid trong chúng. Ví dụ: các loài cá khác nhau thì tổng lượng lipid chứa 
trong cá cũng khác nhau từ 1% đến 20%, và sự tích lũy các chất độc hữu cơ clo trong 
mỡ cũng tăng theo tỷ lệ hàm lượng lipid. 

Nhiều nghiên cứu đã minh chứng rằng sự tích lũy các hợp chất clo hữu cơ 
(organochlorine) trong các mô mỡ của nhiều loại động vật có liên quan đến lượng mỡ trong 
cơ thê chúng. 

Bảng 1: Nồng độ X`DDT (mg/kg) trên trọng lượng ướt và mỡ ướt trong Õ cơ quan 
khác nhau của cơ thể cá voi. 














Các chỉ tiêu Mỡ cá voi | Gan | Óc | Cơ bắp | Lá lách | Thận 

3, DDT (trọng lượng ướt) 3,8 0,58 0,02 | 0,56 0/12 | 0,04 
% mỡ 67 13,2 8,3 6,1 5 1,4 
3, DDT (trọng lượng mỡ) 5,6 4,8 0,27 9,2 2,4 2,9 























Từ kết quả trên, ta nhận thấy rằng, mức độ nhiễm DDT phụ thuộc vào lượng 
mỡ trong các mô, riêng mức độ nhiễm DDT trong óc là thấp nhất mặc dù lượng mỡ 
của óc không thấp. Đây là do tính trội của phospholipid trong các mô óc. 

* Yếu tổ tuổi và giới tính 

Hợp chất clo hữu cơ xâm nhập tích lũy trong sinh vật còn phụ thuộc vào tuổi và 
giới tính khác nhau trong các cá thể. Chẳng hạn như: khi chất clo hữu cơ được truyền 
từ bò mẹ sang bê con ngay từ trong bào thai và khi bê con được sinh ra thì nó lại được 
truyền thêm một lượng clo hữu cơ từ sữa bò mẹ; đối với loài cá, các nhà nghiên cứu 
cũng thấy răng hàm lượng lipid tăng lên theo chiều dài hoặc tuổi của con cá; trong một 
vài trường hợp lượng lipid tăng theo sự sinh đẻ nhiều; đồng thời người ta cũng cho biết 
những động vật giống cái không thể bài tiết hợp chất clo hữu cơ 
4.2. Sự xâm nhập của chất độc vào cơ thể sinh vật 

Các chất độc xâm nhập vào cơ thê sinh vật bằng nhiều con đường khác nhau 
tùy thuộc vào từng nhóm loài sinh vật. 

4.2.1. Đối với thực vật 

Chất độc có thể xâm nhập vào cơ thê thực vật bằng cách thụ động hay chủ 
động, điều này có nghĩa là thực vật chịu ảnh hưởng trực tiếp hay gián tiếp của chất 
độc. Các chất độc xâm nhập vào cơ thể thực vật qua quá trình lây các dinh dưỡng, 
muối khoáng từ bộ rễ, từ cơ quan hấp thu, sinh sản, dự trữ như lá-hoa-quả..., một số 
chất có thể thẩm thấu trực tiếp qua màng tế bào khi tiếp xúc với chất độc. 

Ví dụ: DDT xâm nhập vào cơ thể thực vật bằng con đường tiếp xúc, hấp thu 
qua lá - hoa - quả. Một phần khác chúng được chuyền vào từ bộ rễ thông qua quá trình 
hút các chất đinh đưỡng và muối khoáng. 

4.2.2. Đối với động vật 


II 


Bài giảng độc học môi trưởng: Biên đôi và vận chuyên chất độc trong môi trường 


Chất độc xâm nhập vào cơ thê động vật qua các con đường sau: 

+ Đường hô hấp 

+ Đường da 

+ Đường tuần hoàn 

+ Đường tiêu hóa 

+ Đường thần kinh 

+ Qua các cơ quan dễ bị tổn thương, nhạy cảm với độc chất. 
4.2.3. Đối với người 

Quá trình xâm nhập của chất độc vào cơ thê người từ ba con đường chính là: hô 
hấp, tiêu hóa và thắm qua da 

+ Đường tiêu hóa 

Chất độc có thê xâm nhập vào cơ thể qua đường tiêu hóa: do ăn uống...không 
hợp vệ sinh. Các chất độc có trong thức ăn, nước uống vào đường tiêu hóa qua miệng 
vào dạ dày, ruột non, gan, qua đường tuần hoàn, đến các phủ tạng và gây nhiễm độc 

+ Đường hô hấp 

Đây là con đường xâm nhập quan trong nhất và luôn xảy ra do con người luôn 
phải thở hít Thống kê thấy rằng, 95% nhiễm độc nghề nghiệp là qua đường hô hấp. 
Phối người có có diện tích trao đối khí là 90 mÝ, trong đó 70 mỶ là của phế nang. Mạng 
lưới mao mạch có diện tích là 140 m”. Thẻ tích hô hấp khí của người lớn là 20 m”/ngày 
và trẻ em là 5 m /ngày. Máu qua phổi nhanh và thuận lợi cho sự xâm nhập của chất 
độc. Chúng đi vào mũi, qua họng, khí quản, vào phổi. Ở đây, có những mạch máu nhỏ 
li tỉ, màng nhây là nơi diễn ra quá trình trao đổi khí; các chất độc từ đây đi vào máu. 
Máu tuần hoàn nhanh, trong 2-3 giây, sẽ đưa đến các cơ quan như não, gan, thận, mật. 
Chất bài tiết qua sữa mẹ, tuyến mồ hôi, sinh dục. Chất khí độc theo con đường này, 
một phần bị giữ lại ở mũi (hạt > 107 mm). Những hạt có đường kính từ 1-5.10” mm 
vào phế quản, phế nang; những hạt < 10” mm đi thắng vào phế nang. Như trên đã 
trình bày, toàn bộ phế nang phổi có một lượng lưới mao mạch dày đặc làm cho chất 
độc khuyếch tán nhanh vào trong máu, không qua gan để giải độc một phần như hệ 
tiêu hóa mà qua ngay tim đề đi đến các phủ tạng, đặc biệt đến hệ thần kinh trung ương. 
Do đó có thê nói, độc chất vào trong cơ thể theo con đường hô hấp nhanh gần như tiễn 
thắng vào tĩnh mạch. 

+ Đường da 

Da có vai trò bảo vệ chống các yếu tố hóa học, lý học và sinh học. Một số hóa 
chất có áp lực lớn với lớp mỡ dưới da, đi qua lớp thượng bì và mô bì rồi đi vào hệ tuần 
hoàn và gây nhiễm độc cho cơ thể. Các hóa chất đó là xăng, nicotin, các dẫn xuất nitro 
và amin thơm, các dung môi có chứa clo, thuốc trừ sâu photpho và clo hữu cơ. Nhiễm 
độ qua da càng dễ dàng khi da bị tổn thương. Nhiễm độc qua niêm mạc càng nguy 


12 


Bài giảng độc học môi trưởng: Biên đôi và vận chuyên chất độc trong môi trường 


hiểm hơn vì ở niêm mạc có các mao mạch dày đặc như niêm mạc mắt...chúng hấp thu 
dễ dàng một số chất độc và nhạy cảm với một số chất kích thích. Khă năng xâm nhập 
qua da phụ thuộc vào: 

- Độ dày của da 

- Sắc tô da 

- Mao mạch dưới da 

- Thời tiết: nóng nhiễm độc nhanh hơn 

- Độ âm da:đồ mồ hôi nhiều dễ nhiễm độc chất tan trong nước 

- Bộ phận cơ thể: da sọ hấp thu nhanh hơn da lòng bàn tay, bàn chân. 
4.3. Tác động, tích lũy và biến đối của chất độc trong cơ thể người. 
4.3.1. Các dạng tác động của chất độc lên cơ thể 

* Tác động cục bộ: 

- Cơ quan hoặc bộ phận chịu tác động là đường hô hấp, da, tiêu hóa, mắt. 

- Hiện tượng xảy ra tại điểm tiếp xúc với các chất độc có hoạt tính hóa học và 
năng lượng bề mặt cao 

- Quá trình tác động trải qua ba giai doạn: kích thích, phù thủng và viêm, trường 
hợp nặng xảy ra hoại tử. 

* Tác động toàn thân 

- Chất độc vào máu được phân bố trong cơ thể, có thể tác động trên một hoặc 
nhiều cơ quan hay tô chức 

- Tác động độc có thê là sơ cấp, cấp 2 hoặc cấp 3, kích thích hoặc ức chế 

- Tổn thương có thê phục hồi hoặc không phục hồi 

- Tiếp xúc đồng thời với nhiều chất độc có thể tác động hợp đồng hoặc đối 
kháng, có khi là tác động cộng hưởng 

- Tiếp xúc với chất độc một thời gian lâu, có thể xảy ra các biến chứng hoặc các 
hội chứng nhiễm độc, biểu hiện ở các tác động độc trên các mô, các tô chức và các cơ 
quan, tức là ở mức tế bào phân tử 

* Tác động chọn lọc 

Đây là tác động của các chất độc lên cơ quan riêng biệt. Các tác động đó phụ 
thuộc vào các yếu tố sau: 

- Độ dẫn truyền của các cơ quan (lưu lượng máu qua cơ quan) kéo theo nồng độ 
chất độc tăng lên vào cơ thê. 

- Cầu tạo hóa học của các cơ quan 

- Tình trạng riêng của đường vận chuyền chất độc 

- Các đặc điểm sinh hóa học của các cơ quan bị tác động. Chăng hạn, cơ quan 
có khả năng chuyền hóa chất độc thành chất không độc hoặc thành chất độc hơn. 
4.3.2. Tác động của hai hay nhiều chất độc hoạt động đồng thời 


13 


Bài giảng độc học môi trưởng: Biên đôi và vận chuyên chất độc trong môi trường 


Sự tác động này có thê diễn ra như sau: 

* Sự cộng tác động: 

Tương đương với tác động tổng cộng kết hợp của từng chất riêng lẻ được gọi là 
sự cộng tác động. Cơ chế của tương tác này có thể giống nhau hay khác nhau. Ví dụ: A 
+ B — phản ứng 1 + 3 = 4, khi có hai loại thuốc trừ sâu phosphor hữu cơ hoạt động 
đồng thời thì chúng sẽ ảnh hưởng đến sự ức chế enzym cholinesteraza 

* Sự cộng hưởng 

Lớn hơn tác động tổng cộng kết hợp của từng tác động của từng chất riêng lẻ và 
được gọi là sự cộng hưởng. Cơ chế của sự tương tác này có thể giống nhau hay khác 
nhau. Ví dụ: A + B —> phản ứng 1 +1 = 5. Sự cộng hưởng xảy ra khi cả hai chất cùng 
tác động lên cùng một bộ phận hay một hệ thống. Ví dụ A + B —› phan rứng 1 + 3 = 
10, ethanol tăng cường độc tính gây viêm gan của CCI¿ hay chloroform .Sự tiềm ân khi 
một hóa chất không ảnh hưởng lên một hệ thống dặc biệt nào nhưng sự có mặt của nó 
tăng cường hoạt động của một số chất khác lên hệ thống dó. Ví dụ A + B —› phản ứng 
0+3 =SŠ ;isopropyl ancohol (CH :CH ;CH ;OH) tăng cường độc tính gây viêm gan 
của CC. 

* Tác động triệt tiêu 

- Ít hơn tác động tổng cộng nhưng hiệu ứng lai thấp hơn so với tác động của 
từng chất riêng lẻ, ược gọi là ác động triệt tiêu nhau. Tác động triệt tiêu xuất hiện khi 
có mặt một hóa chất cản trở hoạt động của các chắt khác. Khi ảnh hưởng tổng cộng 
của hai chất hay nhiều chất này ¡t hơn kết quả tổng cộng của từng chất A + B—› phản 
ứng: +3 =2 hay I + 3 =0. Tác động triệt tiêu về chức năng hoạt động hay sinh 
lý,hóa học ,đạc tính sinh lý hay hóa lý, dược lý. Sự triệt tiêu thuộc về chức năng hay 
sinh lý xảy ra khi hay hai nhiều chất tạo ra các tác động trái ngược nhau trên cùng một 
hệ thống, gây ra sự trung hòa các tác động (vi dụ thuốc giảm đau dùng để kiểm soát sự 
co giật) hay trên các hệ thống khác nhau tạo ra các ảnh hưởng sinh lý, hóa học chống 
lại nhau (ví dụ như chất histamine làm giảm huyết áp còn chất norepinephrine làm 
tăng huyết áp) khi các chất này có mặt đồng thời. 
4.3.2. Sự vận chuyền, phân bố và tích lũy chất độc trong cơ thể 

* S%w vận chuyển: các chất độc đi vào tuần hoàn máu bằng nhiều kiểu tùy theo 
cách vận chuyên: 

- Các khí và hơi, về mặt vận chuyền, hòa tan trong huyết tương 

- các khí gắn với huyết cầu tố 

- Các chất độc được hấp thụ trên bề mặt hồng cầu hoặc sắn với các thành phần 
của hồng cầu 

- Các chất độc được vận chuyền một phần bởi hồng cầu, một phần bởi các 
thành phần khác của huyết tương 


14 


Bài giảng độc học môi trưởng: Biên đôi và vận chuyên chất độc trong môi trường 


- Các chất điện giải đưới dạng ion trong huyết tương 

- Các chất được thủy phân thì tạo thành chất keo trong máu 

Sau khi được vận chuyển, các chất độc tiếp xúc với các tế bào khác nhau của 
các tổ chức và cơ quan. Tính chất lý hóa học của chất độc và tính chất của các tổ chức 
với nhiều yếu tổ khác ảnh hưởng tới sự phân bố và tích lũy của các chất độc trong 
nhiều vùng cơ thể. 

* Sự phân bố 

- Các chất hòa tan trong các dịch cơ thể: phân bố khá đồng đều trên toàn cơ thể, 
như các cation hóa trị I (Na, K*, Lï”), một số nguyên tố hóa trị V, VI, VI các anion 
CT, Br, E, rượu ethylic. 

- Các chất tích lũy phần lớn trong gan và một số cơ quan khác như: các cation hóa trị 
II, IV của lanthanum, cerium, thorium hoặc các chất thủy phân hoặc các chất keo 

- Các chất cư trú trong xương: đó là những chất có biểu hiện ái lực với các mô 
xương, gọi là nguyên tố hướng xương. Đó là các cation hóa trị II của Ca, Ba, St, Ra, 
Be và nhóm các anmion E. 

- Các chất cư trú trong các cơ quan đặc hiệu: các chất độc cũng có ái lực với 
một số cơ quan, chúng tích lũy lớn trong các cơ quan đó, như: iodine trong tuyến tụy, 
uranium trong thận, digitaline trong tim. 

- Các chất cư trú trong các mô mỡ, mô béo: đó là các chất hòa tan trong mỡ, 
chúng có ái lực với mô mỡ, mô béo. Đó là các dung môi hữu cơ, các khí trơ, các hợp 
chất chlor hữu cơ (các chất trừ sâu DDT, HCH, 666), các thuốc ngủ cư trú ở tế bào 
thần kinh, gan, thận. 

4.3.3. Sự khu trú chất độc trong cơ thể 

Sau khi vào cơ thể, chất độc lưu thông trong máu, bạch huyết, đến các tổ chức 
và phủ tạng. Trong phần lớn trường hợp, có sự khu trú chọn lọc: sự khu trú này ít 
nhiều phụ thuộc vào ái lực rất đặc hiệu của từng loại chất độc và của từng loại tổ chức 
của cơ thể. 

* Sự khu trú của một số chất độc 

- Do khả năng hòa tan trong nước, ethanol có thê được giữ lại trong toàn bộ các 
phủ tạng. 

- Các chất hòa tan trong mỡ như như các dung môi, các hóa chất trừ sâu chlor 
hữu cơ tích lũy ở các tổ chức giàu mỡ cũng như thân kinh trung ương, gan, thận.. 

- Do một số tính chất hóa học, ion fluor có khả năng tạo thành fluor calci không 
hòa tan và các phức hợp fluorophosphocalci cố định ở xương, răng. 

- Các kim loại nặng (như Pb, Hg, Cd...) tác dụng lên nhóm thiol, ức chế hoạt 
tính các enzym và tích chứa ở lông, tóc, móng... 


15 


Bài giảng độc học môi trưởng: Biên đôi và vận chuyên chất độc trong môi trường 


- Phần lớn các chất gây ung thư tác dụng lên axit nucleic, các protein trực tiếp 
hoặc sau khi hoạt hóa sự chuyền hóa. 

- Ben zen khu trú chọn lọc ở tủy xương, methanol tích lũy ở võng mạc. 

* Một số cơ quan tô chức khu trú 

- Gan là một cơ quan quan trọng, là nơi các chất độc bị giữ lại, chuyển hóa và 
biến đối. Phần lớn các ion vô cơ đọng lại ở gan, vì thế người ta thường tìm thấy nhiều 
chất độc ở mật rồi thải ra theo đường tiêu hóa. 

- Máu là một thê không thuần nhất, một số ion kim loại như thủy ngân, đồng, 
...được giữ lại ở huyết tương dưới dạng hợp chất protein. Các ion khác (như chì) hầu 
như tích lũy trong hồng cầu. Đối với các chất hữu cơ, nhiều chất kết hợp với protein 
huyết tương, song có chất tập trung ở hồng cầu như asen. 

- Hệ thống niêm võng nội mạc có khả năng giữ chất độc, các hạt bụi silic tồn 
đọng ở tô chức gian bào ở phối... 

4.4. Sự chuyền hóa sinh học 


Dễ bài tiết 






Khử hoạt hóa (tăng 

độ phân cực, tăng 

tính ái thủy) 

Giảm độc tính 





Khó bài tiết 


Hoạt hpóa (giảm độ 
phân cực, tăng tính ái 
lipid) 


Tăng độc tính 


Hình 10: Quá trình chuyển hóa sinh học trong cơ thể sinh vật 

Chất độc tác động gây biến đổi sự chuyển hóa của cơ thể và ngược lại, cơ thể 
cũng tác động làm biến đổi chất độc, nhất là chất độc hữu cơ. 

Thông thường các chất chuyên hóa mới sinh ra hoặc không còn độc tính hoặc 
có độc tính thấp hơn ban đầu (vì xu hương chung của sự chuyền hóa là tạo ra chất có 
tính ái lipid kém hơn, và tính ái thủy cao hơn, do đó khó thâm vào màng tế bào và dễ 
bị bài tiết). Qúa trình này gọi là "khử hoạt hóa sinh học” của chất độc.. Ngoài ra, có 
một số ít chất thì trãi qua quá trình chuyên hóa độc tính lại tăng cao, nguy hêm hơn 


16 


Bài giảng độc học môi trưởng: Biên đôi và vận chuyên chất độc trong môi trường 


(như parathion có thể chuyên thành paraoxon có độc tính cao hơn). Quá trình này gọi 
là hoạt hóa sinh học” (bioactivation). (hình10) 

Các quá trình chuyên hóa và biến đổi sinh hóa của độc chất trong cơ thê rất đa 
dạng như oxi hóa-khử, thủy phân, di chuyển nguyên tử, methyl hóa, liên kết... 

4.5. Sự biến đổi sinh học (biotransformation) 

Sự biến đồi sinh học của việc tích lũy các chất độc là một vẫn đề quan trọng và 
cần được xem xét thời gian các chất độc đó cư trú trong cơ thể sinh vật. Các kim loại 
nặng có thể biến đổi sinh học theo một vài hướng, trong đó phản ứng methyl hóa 
(biomethylation) thường xảy ra đối với một số kim loại nặng, quá trình methyl hóa 
những kim loại nặng (asen, thủy ngân, selen, chì, thiết, thallium...) thường xảy ra trong 
môi trường nước với sự tham gia của các vi sinh vật. Các kim loại nặng sau khi được 
methyl hóa thì dễ dàng hấp thu và tích lũy trong cơ thể sinh vật hơn là khi chúng ở 
dạng 1on vô cơ. 

Các ví dụ điển hình dưới đây cho thấy sự tham gia của các nguyên tố kim loại 
nặng này với với các chất hữu cơ tạo ra những hợp chất cơ kim (organo-metalic 
compound) như arsenic (As) và thủy ngân (Hg). 

+ Đối với asenic: enzym đóng vai trò trong quá trình methyl hóa là S-adenosyl 
methyionine. Sự biến đổi sinh học của asenic xảy ra trong môi trường nước được nêu 
trong sơ đồ ở hình II. 

(CH;);As —””?£=“s>#”— (CH;)AsO ——> (CH;:)As”” + CH¡† (CH;)¿As” 


+ CH:” (CH:);AsCH;CH;COOH 


(CH;)AsH<—® 2 ”"— (CH;);AsO(OH) 


T CH;” 
(CH;)AsH; —®”“”—CH;As(OH); 


+CH:”| | Oxidation 


Ast . HAsO;_—— +S“” y As¿S¿} 


AsH:ạ 
HạAsO¿ 
Hình 11: Sự biến đổi sinh học của asenic trong môi trường nước. 
+ Đối với thủy ngân: Thủy ngân hoặc muối của nó có thê được biến đổi thành 
methyl thủy ngân, sự methyl hóa này do vi khuẩn yếm khí đảm nhận. Sự biến đổi này 
được thúc đây bởi Cobalt có trong vitamin B¡;. Nhóm CH¡ liên kết với Co(II) trong 


T7 


Bài giảng độc học môi trưởng: Biên đôi và vận chuyên chất độc trong môi trường 


coenzym được chuyên vị enzym bởi methyl cobalamin tới Hg””, tạo thành CH:Hg' và 
(CH:);Hg: 
Hg””————> CH;Hg”————> (CH;);Hg 
Môi trường axit thúc đây sự biến đổi của dimethyl thủy ngân thành methyl thủy 
ngân tan trong nước. Sự biến đổi của thủy ngân trong môi trường được trình bày ở 
hình 12. 
Bacterial photolys1s 






(CH:);Hg +OH__———— y„CH;H;OH 
(Methyl hu 
cobalamin) +§“——————* (CH;Hg);S Hg° 
+ CH¡” hu 
CH:ạ 8 hu 
(Methyl +RS—————>(CH;HgSR: 
cobalamin) Bacterial 
+ CH¡” photolysis 
B— Sˆ” 
Hg⁄ "SA HgS 
Hg” (RS);Hg 
H||OH 
Hg” 


Hình 12: Sơ đồ trình bày sự biến đổi của thủy ngân trong môi trường 


4.6. Các sinh vật phản ứng lại với độc chất kim loại nặng 

Khi hàm lượng các nguyên tổ vi và đa lượng trong cơ thể thực vật qua cao sẽ 
gây độc tính sinh lý, sinh hóa cho cây , người ta đã đưa ra một số cơ chế tác động gây 
độc của kim loại nặng như sau: 

- Làm biến đổi tính thấm của màng nhày tế bào, gồm có các tác nhân: Ag, Au, 
Br, Cd, Cu, Fe, Hg, I, Pb, UO¿. 

- Gây nên phản ứng sulfurhydryl (-SH) với các cation: Ag”, Hg”, Pb”. 

- Cạch tranh vị trí trong quá trình trao đổi chất với các hợp chất đa lượng trong 
sinh vật bởi các cation: As, Sb, Se, Te, W, Fe. 

- Hấp thụ nhóm hợp chất phosphate và nhóm hoạt hóa ADP và ATP gây nên 
bởi các nguyên tố: AI, Be, Y, La, và có thể là toàn bộ kim loại nặng. 

- Chiếm chỗ các ion đa lượng gây nên bởi chủ yếu các cation: Cr, Li, Pb, Se, Sr. 

- Chiếm chỗ các nhóm dinh dưỡng thiết yếu như là phosphate và nitrat trong tế 
bào bởi các muối: arsenat, fluorat, borat, brromat, selenat... 


Bài giảng độc học môi trưởng: Biên đôi và vận chuyên chất độc trong môi trường 


- Sự liên quan giữa đặc tính của các kim loại nặng khác nhau đối với thực vật là 
rất khác nhau, phụ thuộc vào hệ gen và đặc tính của từng kim loại nặng. Khi hàm 
lượng kim loại năng trong cơ thê sinh vật vượt quá mức cho phép, chúng không phải là 
nguyên tố vi lượng nữa mà là nguyên tổ độc cho thực vật và vi sinh vật. Ví dụ như Hg, 
Cu, Pb, Cd và cũng có thê là Ag, Be, và Sn. Có những loại thực vật có tính chụi đựng 
với sự tích lũy cao của độc chất kim loại nặng. Bên cạnh đó, có những thực vật rất 
nhạy cảm với độc chất kim loại nặng, người ta cho biết nồng dộ của Zn, Cu, Ni và Cd 
trong bùn công rãnh đều là độc chất cây chè, rau diếp cá, củ cà rố, củ cải đưởng, ngô, 
mặc dù chúng chụi đựng được nhiều chất kim loại nặng khác. 

Cơ chế chụi đựng độc chất kim loại nặng của thực vật gồm những khả năng sau: 

- Hấp thu có chọn lọc các Ion 

- Giảm tính thấm của màng nhằy và thay đổi chức năng màng nhây tế bào 

- Có khả năng cô định các độc chất dạng ion, trong rễ, trong lá, trong hạt. 

- Có khả năng chuyền đổi tính chất của chất độc bởi quá trình lắng tụ trong các 
phản ứng cô định hay kết tủa với các kim loại nặng 

- Thay đổi phương thức trao đổi chất, tăng hoạt tính hệ thống enzym đề giảm 
thiểu quá trình gây độc. 

- Làm giảm bớt sự tập trung của các 1on kim loại độc bằng cơ chế đặc biệt của 
các cành lá: rụng bớt lá hoặc bởi dẫn truyền và sự bài tiết của rễ. 

- Tính thích ứng là kiểu đặc trưng của mỗi loài thực vật với những kim loại 
nặng khác nhau, tuy vậy, nó không vượt khỏi mức giới hạn nhất định khi nồng độ kim 
laọi nặng trong đất quá lớn. 

Bảng 2: Khả năng tích lãy của các kim loại nặng trong một số thực vật 








TT | Kim loại nặng | Các thực vật tích lũy cao Các thực vật tích lũy thâp 
l Cd Bắp cải, cân tây, rau diễp cá Khoai tây, ngô, đậu xanh 
2 Pb Cải xanh, lúa mạch đen, cần tây | Lúa mạch trắng, khoai tây, ngô 
3 Cu Củ cải đường, lúa mạch trắng | Tỏi, bắp cải, hành 
4 NÑi Củ cải đường, lúa mạch đen Ngô, tỏi, hành, lúa mạch trắng 
5 Zn Củ cải đường, xoài, thơm Khoai tây, cà chua, tỏi, hành 




















19 


Bài giảng độc học môi trường: Độc fính và đánh giá độc tính 


Chương 4 
ĐỘC TÍNH VÀ ĐÁNH GIÁ ĐỘC TÍNH 


Mục tiêu học tập: 

1. Trình bày khái niệm và phân loại độc tính 

2. Trình bày phương pháp đánh giá và thử nghiệm độc tính 
3. Trình bày phương pháp QSAR dự đoán độc tính hóa chất 


NỘI DUNG 
1. Độc tính và thử nghiệm độc tính 
1.1. Khái niệm về độc tính và phân loại 

Độc tính (toxicity) là thuật ngữ dùng để mô tả những tác động xấu của 

chất độc lên cơ thể sinh vật. Tùy thuộc vào mức độ của độc tính, chất độc có thê 
gây chết, hoặc gây tác hại lên từng cơ quan của cơ thể. Độc tính là một khái niệm 
định lượng. Hầu như bất kì một chất nào đều gây tác hại tại một liều (dose) nào 
đó và tại cùng một thời điểm. Biên độ gây hiệu ứng độc của một chất độc dao 
động rất lớn: từ liều gây hiệu ứng độc mãn tính đến liều gây chết tức khắc. 
1.1.1. Độc tính cấp (acute toxicity): thuật ngữ này biểu thị sự tác động xấu hay 
sự tử vong của sinh vật ngay sau khi tiếp xúc với chất độc. Độc tính cấp xảy ra 
do tiếp xúc với đơn hoặc đa yếu tô trong phạm vi một thời gian ngắn (< 24 giờ) 
và tác động cấp tính là tác động xảy ra trong vòng một vài ngày hoặc thậm chí 
một vài giờ đầu tiên sau khi tiếp xúc với chất độc, thông thường thời gian gây 
độc tính cấp phải ít hơn hai tuần.Mặt khác, vì những tác động mãn tính chỉ xuất 
hiện sau khi tiếp xúc lập lại với một chất độc: trong nhiều trường hợp cần phải 
tiếp xúc liên tục hàng tháng với chất độc. Trong khi đó, tác nhân gây độc tính cấp 
được hấp thu nhanh chóng vào cơ thể và sản sinh ngay lập tức các hiệu ứng độc 
cho cơ thể, song cũng có trường hợp, tiếp xúc cấp tính bị suy giảm độc tính. 

* Thử nghiệm độc tính cấp (acute toxicity test): Thử nghiệm thông 
thường nhất của độc tính cấp là thử thiệm LC50 và LD50: được thiết kế để đo 
lường sự tử vong đối với những đáp ứng của một chấn thương độc tính cấp. 
Những loại thử nghiệm khác của độc tính cấp bao gồm: thử nghiệm kích thích 
da, thử nghiệm tính nhạy cảm của da, thử nghiệm kích thích mắt, photoallergy, 
phototOxICIty... 

* Độc tính bán cấp (subacute toxicity): là tác động gây tác hại cơ thể 
động vật nếu hàng ngày hóa chất đưa vào cơ thể trong khoảng thời gian < 10% 
thời gian sống của động vật thí nghiệm. 

1.1.2. Độc tính mãn (chronic toxicity): Thuật ngữ này được sử dụng để mô tả 
những hiệu ứng xấu xuất hiện sau một thời gian dài tiếp xúc với những lượng 


Bài giảng độc học môi trường: Độc fính và đánh giá độc tính 


nhỏ chất độc. Liều tiếp xúc với chất độc là đủ nhỏ để không gây tác động cấp 
tính và thời gian là yếu tố có ý nghĩa cho việc mong chờ đời sống bình thường 
của sinh vật. Phần lớn biểu hiện nghiêm trọng nhất của độc tính mãn là gây ung 
thư, tuy nhiên những biểu hiện khác của độc tính mãn cũng được biết, ví dụ như 
tác động đến sự sinh sản và hành vi. 

* Thử nghiệm độc tính mãn (chronic toxicity test): Thử nghiệm mãn 
tính là loại thử nghiệm mà thời gian nghiên cứu kéo dài sao cho lớn hơn đời sống 
của động vật thí nghiệm, trong một vài trường hợp thường lớn hơn một thế hệ. 
Những thử nghiệm quan trong nhất của loại thử nghiệm này là thử nghiệm gây 
ung thư, quái thai, dị tật bẩm sinh... 

1.1.3. Độc tính bán mãn (subchronic toxicity): độc tính này là do tiếp xúc mãn 
tính và cứ tiếp diễn cho đến khi tiếp xúc nhiều chất độc mà không gây ra bất kỳ 
một chứng cớ nào của độc tính cấp, vì thời gian tiếp xúc được dàn trải nhưng 
không quá dài để tạo ra một phần có ý nghĩa của đời sống sinh vật qua việc tiếp 
xúc với chất độc. Đối với thử nghiệm độc tính bán mãn tính người ta sử dụng 
động vật có vú để khảo nghiệm với thời gian tiếp xúc từ 30-90 ngày là thích hợp. 

* Thử nghiệm độc tính bán mãn (subchronic toxicity test): việc khảo 
sát những thử nghiệm bán mãn của độc tính được thực hiện bằng cách lập lại 
những liều gây độc trên động vật thí nghiệm ở một thời gian kéo dài nhưng 
không quá dài để có thể gây ra những tác động cấp hoặc bán cấp trên động vật thí 
nghiệm. Thông thường, những thử nghiệm bán mãn tính được thực hiện trên chó 
hoặc thỏ với thời gan nghiên cứu: 90 ngày khi chất độc được truyền qua đường 
miệng, 30 ngày khi chất độc truyền qua đường da, và từ 30 đến 90 ngày khi 
truyền qua đường hít thở. Những thử nghiệm như trên sẽ cung cấp thông tin thiết 
yếu để tính toán liều gây độc cho việc xác định nông độ gây bán mãn tính của 
một loại chất độc. Đồng thời những thử nghiệm bán mãn tính cũng được sử dụng 
làm căn cứ cho việc xác định "mức gây hiệu ứng xấu không quan sát được" (no- 
observed adverse effect level: NOAEL) của chất độc: giá trị này thường được 
định nghĩa là nồng độ cao nhất của chất độc mà không gây bất kỳ hiệu ứng xấu 
nào có thể phát hiện được - nghĩa là những hiệu ứng xấu quan sát được đối với 
những liều cao nhất. NOAEL cũng thường được dùng để tính toán trong việc 
đánh giá nguy cơ. Thử nghiệm bán mãn tính cũng hữu ích trong việc cung cấp 
thông tin gây hiệu ứng của chất độc trên các cơ quan của cơ thê; và thử nghiệm 
này cũng được dùng để đánh giá sự tích lũy sinh học của chất độc. 

1.2. Thử nghiệm độc tính 

Thử nghiệm độc tính liên quan đến việc sử dụng sinh vật đề lượng giá 
hiệu ứng độc của một chất độc. Thử nghiệm độc tính được phân định như sau: 
"thử nghiệm trong cơ thể" (in vivo test) liên quan đến hiệu ứng gây độc cấp 


Bài giảng độc học môi trường: Độc fính và đánh giá độc tính 
(acute), bán mãn tính (subchronic) hay mãn tính (chronic), và "thử nghiệm bên 
ngoài cơ thể" (in vitro test) liên quan đến hiệu ứng gây tác hại lên vật liệu di 
truyền (genotoxicity) của tế bào sông: DNA. 

Đánh giá độc tính (toxicity assessment) là sự xác định khả năng của bất kỳ 
một chất nào đó gây hiệu ứng độc. Đây là một đánh giá định lượng để phân định 
độc tính của từng loại hóa chất độc. Điều này liên quan đến luật pháp của từng 
nước trong việc: sản xuất, vận chuyền, lưu hành, tiêu dùng, quản lý chất thải... 

Hầu hết các thử nghiệm độc tính được thực hiện trên động vật thí nghiệm, 
có nhiều mục tiêu cần thực hiện để loại trừ khả năng gây rủi ro cho con người. 
Điều này là cần thiết, vì kiến thức của chúng ta về "tương quan hoạt tính cấu trúc 
định lượng” (QSAR: quantitative sfructure-activity relationships) không cho phép 
ngoại suy chính xác đối với những hợp chất mới. Thông tin về thử nghiệm độc 
tính trên con người là rất khó đạt được về mặt thực nghiệm vì lý do đạo đức, tuy 
nhiên nó rất cần thiết để biết được các hiệu ứng độc như: tính kích thích, nôn 
mữa, dị ứng, tác động lên chức năng não bộ... Irong một vài trường hợp những 
thông tin này có thể thu thập từ các trường hợp nhiễm độc nghề nghiệp. 

Mắc dù việc ngoại suy từ động vật thí nghiệm sang người thường có nhiều 
điểm khác biệt nhau như: con đường biến dưỡng, hấp thu, cách thức tác động... 
nhưng tiễn trình thử nghiệm độc tính trên động vật thí nghiệm là thuận tiện vì 
nhiều lý do như: có thê xác định thê tạng di truyền, dễ dàng trong việc kiểm soát 
sự phơi nhiễm, kiểm soát được thời gian phơi nhiễm và có thể khảo sát chỉ tiết tất 
cả các mô qua việc mô tử thi. Các phương pháp thử nghiệm độc tính được nêu 
tóm tắt trong bảng 1 

Bảng 1. Tớm tắt những thử nghiệm độc tính 





1. Những tính chât vật lý và hóa học 





2. Sự phơi nhiễm và số phận môi trường 

A. Nghiên cứu sự suy biến; thủy phân, suy biến quang hợp... 

B. Suy biến trong đất, nước...đưới nhiều điều kiện khác nhau. 

C. Sự di chuyển và hao mòn trong đất, nước, không khí 

D. Sự tích lũy trong thực vật, động vật thủy sinh, động vật hoang dại sống 
trên cạn, thực phâm từ thực vật và động vật 





3. Thử nghiệm In vIvo 
A. Cấp tính 
- LD50 và LCS50: đường miệng, đường da, đường hít thở 
- Kích thích mắt 
- Kích thích da 
- Nhạy cảm hóa da 








B. Bán mãn tính (subchronic) 





Bài giảng độc học môi trường: Độc fính và đánh giá độc tính 





- Truyên chất độc vào cơ thê trong 90 ngày 
- Tiếp xúc bằng đường hít thở hay bằng đường da từ 30 đến 90 ngày 
Œ. Mãn tính 
- Nuôi dưỡng mãn tính (bao gồm các thử nghiệm gen gây ung thư) 
- Gen gây quái thai 
- Sinh sản (nhiều hơn một thế hệ) 
D. Các thử nghiệm đặc biệt 
- Độc tính thần kinh (suy thoái thần kinh) 
- Tiềm tàng 
- Biến dưỡng 
- Dược động học 
- Hành vi 


4. Các thử nghiệm In vitro 





- Gen gây biên dỊ 
- Loạn nhiễm sắc thể 





5. Tác động trên sự sông hoang đại 

Chọn những loại động vật hoang dại: chim, cá và động vật không xương 
sông để khảo sát độc tính cấp, sự tích lũy và sinh sản trong điều kiện hiện 
trường phòng thí nghiệm. 











1.2.1. Phương thức dẫn truyền chất độc vào cơ thể động vật thử nghiệm độc tính 

Thông thường có bốn đường dẫn truyền chất độc vào cơ thê như sau: 

* Đường miệng (oral): được thực hiện bằng cách cho uống chất đôc với 
nước hoặc trộn chất độc với thức ăn, hoặc chuyền thắng chất độc vào dạ dày 

* Đường da (dermal): đường dẫn chất độc qua da cần thiết để ước lượng 
độc tính của các hóa chất có thể xâm nhập xuyên qua da. Có thể bôi chất độc lên 
da hoặc trộn với dung môi thích hợp rồi bôi lên da. 

* Đường hít thở (inhalation); hệ thống hô hấp là công vào quan trọng cho 
mục đích đánh giá độc tính của chất độc. Việc nghiên cứu độc tính bằng đường 
hít thở cần phải có buồng hô hấp. Buồng này là một hệ thống phức tạp bao gồm 
các dụng cụ tạo nên các phần tử dạng khí dung, bụi, hay hỗn hợp khí mà đã định 
trước thành phần và kích cỡ của hạt. Bình thường, người ta cho động vật thí 
nghiệm tiếp xúc với chất độc một số giờ trong ngày và một số ngày trong tuần. 

* Đường tiêm (injection): phương pháp tiêm bao gồm: tiêm trong tĩnh 
mạch (intravenous), tiêm trong cơ (intramuscular), tiêm trong màng bụng 
(intraperitoneal) và tiêm dưới da (subcutaneous). 

1.2.2. Thử nghiệm bên trong cơ thể (in vivo test) 

Theo kinh điển, thử nghiệm 1n vivo là thử nghiệm căn bản để xác định 

tính độc của chất độc. Cách tiến hành như sau: một hay nhiều mẫu nghiệm của 


Bài giảng độc học môi trường: Độc fính và đánh giá độc tính 


động vật thí nghiệm được dùng để khảo sát tử vong trong thử nghiệm cấp tính. 
Từ những kết quả này người ta sử dụng những kỹ thuật ngoại suy khác nhau để 
ước lượng tác hại đến con người. 

1.2.2. Thử nghiệm bên ngoài cơ thể (in vitro test) 

Theo nghĩa đen, đây là thử nghiệm được thực hiện bên ngoài cơ thể sinh 
vật. Trong thử nghiệm độc tính, loại thử nghiệm này sẽ bao gồm những nghiên 
cứu sử dụng việc ly trích enzym, nuôi cấy tế bào...Các nhà độc chất học thường 
sử dụng thử nghiệm này cho loại thử nghiệm ngắn hạn để nghiên cứu tính biến đị 
của gen và người ta thường sử dụng thử nghiệm này như là một chỉ số để khả 


năng gây ung thư của chất độc. 


Bảng 2: Các thứ nghiệm trong độc học và độc học môi trưởng 























Mức độ cơ bản chung Cấp I Cấp 2 
Thử ' Độc tính cấp - Nghiên cứu về khả - Nghiên cứu về 
nghiệm ' - Đường miệng năng sinh sản độc tính mãn 
độc chất. - Đường hít thở - Nghiên cứu về khả - Nghiên cứu về 
học ng da năng gây quái thai ung thư 
- Qua mắt l : y j À 
- Các nghiên cứu bán - Nghiên cứu vê 
mãn tính và mãn tính | khả năng sinh sản 
- Nghiên cứu sâu hơn . - Nghiên cứu về khả 
về biến đị di truyền năng gây quái thai 
- Nghiên cứu về độc 
tính cấp và bán cấp 
Độc tính bán cấp trên một loài khác 
-NOAEL sau 28 ngày 
Các tác động khác 
- Biên dị di truyện 
Thử Tác động đên sinh vật | - Thử nghiệm về khả | - Thử nghiệm mở 
nghiệm | - Độc tính cấp đối với cá | năng kìm hảm sự phát | rộng về khả năng 
độc học . Sự suy thoái của: triển đối với rêutảo | tích lũy sinh học, 
môi - Các thành phân hữu CƠ Ì_ Thử nghiệm trên các | sự suy thoái và sự 
' - Các thành phân vô cơ W HN . ậ 
trường loài thực vật câp cao hơn _ di chuyên 
- Thử nghiệm trên |- Nghiên cứu sâu 
giun đất hơn trên cá (kế cả 
- Thử nghiệm trêncá nghiên cứu về sự 
- Thử nghiệm về khả sinh sản) 
năng tích lũy trong | - Nghiên cứu thêm 
một số loài về độc học trên một 
số loài chim 








Bài giảng độc học môi trường: Độc fính và đánh giá độc tính 





- Nghiên cứu thêm 
về độc học trên một 
số loài khác 

- Nghiên cứu về 
sự hấp phụ và sự 











giải hấp 





1.3. Các loại thử nghiệm trong độc học môi trường 

Có năm loại thử nghiệm được qui định tùy theo từng nhu cầu khác nhau, 
nguyên gốc chúng được qui định để làm thử nghiệm đối với cá, nhưng chúng có 
thê được áp dụng dễ dàng đối với các loại động vật khác trong hệ sinh thái thủy 
sinh hay hệ sinh thái cạn. 

Năm loại thử nghiệm này được qui định với mục đích: 

1. Kiểm tra sơ bộ độc tính của hóa chất 

2. Quan trắc độc tính sự phát tán ô nhiễm của chất thải hay các nơi chôn 
chất thải 

3. Quan trắc chất lượng môi trường với các mục đích về luật pháp 

4. Đánh giá độ nhạy của môi trường tự nhiên đối với các hóa chất 

5. Nghiên cứu để thiết lập tiêu chuẩn môi trường 

Sau đây là thí dụ dẫn chứng minh họa cho năm loại thử nghiệm trên đây 
với thử nghiệm trên cá. 
1.3.1. Kiểm tra sơ bộ độc tính của hóa chất 

Về mặt lý thuyết, hầu hết các kim loại tới được hệ sinh thái thủy sinh có 
thể do bị thải ra một cách ngẫu nhiên hay tình cờ trong khi vận chuyên, hay bị 
thải ra do một hành động thiếu trách nhiệm. Kiểu thử nghiệm này được dùng để 
xác định nguy cơ độc hại của nhóm các hóa chất hay sản phẩm có khả năng thâm 
nhập vào hệ sinh thái thủy sinh khi con người sử dụng một cách bình thường. Do 
vậy, việc sử dụng các hợp chất ít độc nhất có thể được nghiên cứu sâu hơn. các 
thử nghiệm như vậy đã được chuẩn hóa. 
1.3.2. Quan trắc độc tính sự phát tán ô nhiễm của chất thải hay các nơi 
chôn chất thải 

Thông thường tiêu chuẩn chất lượng cho phép thiết lập cho các dòng chất 
thải được kiểm tra sau bằng cách tiến hành phân tích hóa học. Tuy vậy, những 
dòng chất thải mang theo các hóa chất độc hại thường khó phân tích và thử 
nghiệm độc tính. Để hình dung mức độ trầm trọng của nguy cơ, một thử nghiệm 
đơn giản được dùng để quan trắc tiếp dòng chất thải. Phép thử nghiệm này được 
gọi là sự quan trắc dòng chất thải. 
1.3.3. Quan trắc chất lượng môi trường với các mục đích về luật pháp 


Bài giảng độc học môi trường: Độc fính và đánh giá độc tính 


Nếu như bộ tiêu chuẩn môi trường Quốc gia cần được đưa vào các qui 
định như pháp luật, một qui trình thử nghiệm chính xác, hiệu quả phải được thiết 
lập và phải phù hợp với các tiêu chuẩn về nghiên cứu độc chất học đối với cá. 
Những phép thử nghiệm này được gọi là những phép thử nghiệm mang tính pháp luật. 
1.3.4. Đánh giá độ nhạy của môi trường tự nhiên đối với các hóa chất 

Như đã trình bày ở trên, các dòng sông có thể bị ô nhiễm một cách ngẫu 
nhiên từ nhiều nguồn khác nhau, gây nguy hiểm cho những người sử dụng cuối 
nguồn. Những trường hợp này, hệ thống quan trắc phải quan sát được những dấu 
hiệu lạ tác động đến những loài cá sinh sống ở đây. Qua đó đưa ra những kiến 
nghị kịp thời tiếp tục cho phép hoặc phải chấm dứt những hoạt động gây ra 
những tắc động nói trên. Những thử nghiệm này gọi là những thử nghiệm quan 
trắc chất lượng nước chảy trên sông. 

1.3.5. Nghiên cứu để thiết lập tiêu chuẩn môi trường 

Có rất nhiều các độc chất xuất hiện trong môi trường nước, đó là do hậu 
quả của các hoạt động công, nông nghiệp và nước thải sinh hoạt. Những hóa chất 
này lưu lại trong hệ sinh thái thủy sinhvới những chu kỳ rất dài, thậm chí đôi khi 
tồn tại vĩnh cửu. Đối với những chất này cần nhiều thông tin để đánh giá độ nguy 
hại, để thiết lập tiêu chuẩn cho phép trong môi trường nước. Bản chất và qui mô 
của những thử nghiệm kèm theo phụ thuộc vào bản chất hóa học của tác nhân và 
mức độ gây rủi ro của nó. Qui trình thử nghiệm phải đưa ra những thông tin có 
thê được diễn tả như là phép thử nghiệm để thiết lập tiêu chuẩn chất lượng nước. 
Những thử nghiệm này thường phức tạp, phải được tiễn hành trong nhiều khoảng 
thời gian và trên hàng loạt các loài khác nhau v.v... 

Bảng 3: Đánh giá khả năng áp dụng năm thứ nghiệm nêu trên trong 
nghiên cứu độc học môi trường 




















Thử nghiệm Trên Trên Hệ sinh Nghiên 
một một thái đối cứu trên 
loài ¡ quần xã chứng thực tế 

1. Kiêmtra sơ bộ độc tính của hóachất | + + - - 
2. Quan trắc độc tính sự phát nô + + - - 
nhiễm của chất thải hay các nơi chôn 
chất thải 
3. Quan trắc chât lượng môi trường với | + - - + 
các mục đích về luật pháp 
4. Đánh giá độ nhạy của môi trường | + + ạ : 
tự nhiên đối với các hóa chất 
5. Nghiên cứu để thiết lập tiêu + + + + 























Bài giảng độc học môi trường: Độc fính và đánh giá độc tính 








chuân môi trường | | 











2. Đánh giá độc tính 
2.1. Đánh giá độc tính cấp 

Đánh giá độc tính cấp thường liên quan đến tính tử vong thông qua việc 
ước lượng LD50 hay LC50, mặc dù những tác động cấp tính khác như gây kích 
thích mắt cũng là những chủ đề của loại thử nghiệm này. Một số thử nghiệm 
thường dùng để đánh giá độc tính như sau: 

2.1. Quan hệ liều lượng - đáp ứng (dose-response) 

Đáp ứng là phản ứng của toàn bộ cơ thê hay của một hoặc vài bộ phận của cơ 
thể sinh vật đối với chất kích thích (chất gây đáp ứng). Chất kích thích có thể có rất 
nhiều dạng, và cường độ của đáp ứng thường là hàm số của cường độ chất kích thích. 
Chất kích thích càng cao thì cường độ đáp ứng trong cơ thể xảy ra càng lớn. Khi chất 
kích thích là hóa chất, thì đáp ứng thường là hàm số của liều lượng và mối quan hệ 
này được gọi là mối quan hệ liều lượng - đáp ứng 

Đánh giá liều lượng-đáp ứng là một bước trong tiến trình đánh giá nguy 
cơ, nó được đặc trưng hóa bởi mối tương quan định lượng giữa liều lượng của 
chất độc đưa vào một quần thể động vật thí nghiệm với chỉ số của mức độ tốn 
thương hay mắc bệnh. Một liều (dose) là một đơn vị tiếp xúc với một hóa chất và 
thường được biểu diễn ở dạng một đơn vị khối lượng của hóa chất trên đơn vị thê 
trọng (trên kg thể trọng), hoặc trên một diện tích bề mặt của cơ thể (trên mỸ hoặc 
cm” của diện tích bề mặt cơ thể). Mối liên quan giữa liều lượng và các hiệu ứng 
sinh học là một trong những nguyên tắc cơ bản trong lĩnh vực độc chất học. 

Số liệu đánh giá liều lượng - đáp ứng được suy ra từ các nghiên cứu trên 
động vật, trong một số ít trường hợp suy ra từ các nghiên cứu bệnh học trên một 
nhóm người tiếp xúc. Có thể có nhiều mối liên hệ khác nhau cho một hóa chất 
nếu nó gây ra nhiều tác hại khác nhau dưới những điều kiện tiếp xúc khác nhau. 

Trong đánh giá liều lượng - đáp ứng mức tiếp xúc cần thiết để gây nên 
những tác hại của độc chất cần phải được xác định. Sự sinh ra của một đáp ứng 
và mức độ đáp ứng có liên quan với nồng độ của tác nhân tại vị trí phản ứng. Đáp 
ứng và liều lượng có liên hệ nhân quả với nhau. Tuy nhiên ở các liều lượng thấp, 
ta sẽ không quan sát được đáp ứng. Liều lượng thấp nhất của một hóa chất mà 
không gây nên tác động xấu gọi là "liều ngưỡng" (threshold dose). 

Nếu các số liệu về liều lượng đáp ứng có đầy đủ thì có thể biểu thị chúng 
trên đồ thị và đường nối những điểm số liệu gọi là đồ thị liều lượng - đáp ứng. 
Có nhiều dạng đường cong liều lượng - đáp ứng, trong đó dạng đường cong loại 
ørade và đường cong dạng quantal thường được dùng nhiều nhất. 


Bài giảng độc học môi trường: Độc fính và đánh giá độc tính 


+ Đối với đường cong dạng grade, tác động được xác định trong từng cơ 
thể của từng cá thể và cường độ được xếp hạng như hàm số của log liều lượng 
hóa chất. Các cá thể trong quân thê có thể có những đường cong liều lượng- đáp 
ứng khác nhau do sự khác biệt về sinh học. 

+ Đường cong dạng quantal liên quan đến log liều lượng hóa chất với tần 
số của phản ứng trong quần thể nghiên cứu. Đáp ứng có thể xác định trước tác 
hại. Trong đồ thị liều lượng - đáp ứng dạng quantal, tần số thay thế cường độ 
trong đường cong dạng grade. 

Phương pháp sử dụng đường cong liều lượng - đáp ứng để so sánh độc 
tính của các chất độc: nếu như đáp ứng được vẽ như hàm số của log liều lượng 
thì độ dốc của đường thắng sẽ được dùng để so sánh. Độ dốc càng lớn thì hóa 
chất càng độc hại 
Phản ứng cực đại 






Đáp |. 
ng 
% 


0 
Log liều lượng (mg/kg) 
Hình 1. Dạng đặc trưng của đồ thị liều lượng - đáp ứng 


AgomIsf 


AgomIst + AnfagonIst 
Không cạnh tranh 


Liều lượng (mg/kg) 
Hình 2: Đồ ?hj liêu lượng đáp ưng dạng grade. Đáp ứng cá thê 
2.2. LD50, LC50, ED50, EC50 


Bài giảng độc học môi trường: Độc fính và đánh giá độc tính 


LD50 (median lethal dose 50) là liều ước lượng, khi chất độc được dẫn 
trực tiếp vào động vật thí nghiệm mà kết quả là gây chết 50% quân thể đã tiếp 
xúc với chất độc dưới những điều kiện đã xác định của thử nghiệm. Giá trị LD50 
được xem như là tiêu chuẩn để so sánh độc tính cấp giữa chất độc với nhau. Vì 
những kết quả của những xác định LD50 rất khác nhau do những điều kiện về 
sinh học và vật lý học được định rõ trong một khoảng hẹp (ví dụ: những điều 
kiện về môi trường, thời gian và đường tiếp xúc, loài, giới và tuổi của sinh vật 
thử nghiệm). Giá trị LD50 có thể được xác định qua đồ thị với trục hoành là log 
nông độ và trục tung là đơn vị xác suất (probability units: probits) biểu diễn sự tử 
vong của độngvật thí nghiệm 

LC50 (median lethal concentration 50) là nồng độ ước lượng trong môi 
trường mà động vật tiếp xúc và sẽ giết chết 50% quần thê đã tiếp xúc với chất 
độc dưới những điều kiện đã xác định của thử nghiệm. Bình thường, người ta sủ 
dụng LC50 để thay cho LD50 trong nghiên cứu độc học môi trường nước 
(aquatic toxIcology) và độc học môi trường không khí (nhalation toxiclogy) 

Nếu như điểm cuối của thí nghiệm không gây chết động vật thí nghiệm 
mà các nông độ thí nghiệm dẫn đến các tác động khác nhau đối với 50% động 
vật thí nghiệm thì gọi là liều tác động 50% hay ED50 (median effective dose) 
hay nồng độ tác động 50%: EC50 (median effective concentration) 

Giá trị EC50 hay LD50 thường được thực hiện trong vòng 24 đến 96 giờ 
và được thử nghiệm trên một loại chất nhất định, ví dụ như thử trên nguồn nước 
cấp, thuốc bảo vệ thực vật, một loại chất điển hình trong nước thải công 
nghiệp...để xác định nồng độ và ngưỡng an toàn. Thời gian cũng được ghi cùng 
với liều lượng gây chết: LD50-48 giờ hay EC50-24 giờ. 

Một phương pháp nghiên cứu khác là đo thời gian cần thiết để 50% sinh 
vật thí nghiệm có phản ứng đặc biệt (ví dụ như sự tử vong). Phương pháp này đòi 
hỏi phải giữ mức độ của các tác động chọn lọc luôn không đổi và theo dõi trong 
thời gian thí nghiệm để xác định thời điểm 50% động vật thí nghiệm chết, hay 
50% động vật còn sông. Thời gian đó gọi là mmedian lethal time LT50: thời gian 
chết 50%. 

Trevan là người đầu tiên đã phát triển khái niệm LD50 vào năm 1927. Giá 
trị này thường được biểu diễn như là một ước lượng giới hạn khoảng tin 
(confidence limit) xuất xứ từ nhiều nhóm động vật thí nghiệm với nhiều liều 
lượng khác nhau. 

Phương pháp đơn giản nhất để xác định LD50 và LC50, qua giới hạn 
khoảng tin, là sử dụng một đồ thị và căn cứ vào sự thừa nhận rằng sự tác động là 
tần số trong đồ thị dạng quantal (all or none: tất cả hoặc không): phần trăm đáp 


10 


Bài giảng độc học môi trường: Độc fính và đánh giá độc tính 


ứng trong một nhóm động vật thí nghiệm liên quan với liều tương ứng và tác 
động tích lũy là một phân bố chuẩn. 

Hiện nay, trong khoa học thử nghiệm LD50 thường gây ra nhiều sự tranh 
luận, vì thế khi sử dụng thử nghiệm LD50, cần phải tiêu chí hóa các yếu tố sau: 

1. LD50 chỉ để biểu diễn số tử vong không phản ảnh các tác động cấp tính khác. 

2. Thử nghiệm này tiến hành với số động vật thí nghiệm lớn để có được 
giá trị thống kê có thể chấp nhận. Hơn thế nữa, những kết quả của những thử 
nghiệm LD50 thường biến đổi theo giống, loài, giới, tuối...(bảng ), do vậy, các 
giá trị LD50 hiếm khi đồng nhất với nhau từ phòng thí này đến phòng thí nghiệm 
khác, mặc dù cùng thử nghiệm với một loại chất độc. 

3. Tắt cả những luật lệ cũng như các khuyến cáo phải làm rõ rằng thử nghiệm 
kinh điển LD50 là không đồng nhất với các thử nghiệm độc tính cấp hiện đại 

Bảng 4: Phân loại độc tính theo giá trị LD50 








Phân loại LD50 (mg/kg) Thí dụ 
I : Siêu độc (super toxic) 5 TCDD 
II : Cực độc (extremely toxIc) 5-50 Pictrotoxin 
II: Rất độc (very toxic) 50 - 500 phenobarbital 
IV: Độc vừa phải (moderately toxIc) 500 - 5000 Morphine sulfate 
V:Ítđộc (slightly toxIc) 5000 - 15000 Ethanol 














2.3. Đánh giá độc tính cấp đối với các loài thủy sinh 

$ Mặt khác, theo quan điểm độc học môi trường nước, do tử vong là một 
yêu tố dễ xác định trong các đáp ứng, nên thử nghiệm độc tính cấp thông thường 
nhất là thử nghiệm nông độ gây chết cấp tính, trong đó, 50% đáp ứng là thông số 
chỉ về hàm lượng chất độc được sử dụng và 96 giờ (hay ít hơn ) là thời gian gây 
ngộ độc tiêu chuẩn (vì 96 giờ là thời gian cần thiết gây ra ngộ cấp tính hay gây 
chết cấp tính). Đối với loài cá và động vật không xương lớn, thông số dùng để 
đánh giá độc tính cấp là LC50-96 giờ. 

© Tuy nhiên, đối với các động vật không xương, do sự tử vong rất khó 
xác định, nên một thông số khác: EC50 (nông độ gây tác động trung bình) 
thường được dùng thay thế cho LC50. Sự tác động được sử dụng để ước tính 
EC50 cho một số động vật không xương sống (ví dụ như daphnia: ấu trùng ruôi 
nhuê) là sự bất động hay sự không di chuyển được. Các tác động thường được sử 
dụng để ước tính EC50 cho cua, tôm biển, tôm đồng là sự bất động và mắt cân 
bằng: được xác định là mắt khả năng duy trì tư thế bình thường. 

$ Đánh giá độc tính cấp qua loài giáp xác Ceriodaphnia: Trong môi trường 
nước ngọt thường tôn tại loại phiêu sinh vật giáp xác Ceriodaphnia - một loại thức 
ăn cho cá nhỏ. Người ta sử dụng tính nhạy cảm của nó với nồng độ độc chất qua số 


Bài giảng độc học môi trường: Độc fính và đánh giá độc tính 


lượng cá thể chết để xác định mức độ nhiễm độc của môi trường sau 24 giờ hoặc 48 
giờ. Số lượng chết của Ceriodaphnia cũng được biểu diễn qua EC50-24 giờ, EC50- 
48 giờ hoặc LC50-24 giờ và đơn vị độ độc được dùng là mg/L 

2.4. Đánh giá độc tính cấp theo thử nghiệm Miecrotox Test: MT test) 

Đề xác định độc tính cấp, người ta còn đùng một loại thử nghiệm khác gọi là 
TM test (Microfox Test). Nguyên lý của thử nghiệm này như sau: kiểm soát quá 
trình trao đổi chất của vi sinh vật phát quang với thời gian ngắn (5-10 phút) qua đó, 
để đánh giá độc tính cấp của môi trường nước hay đất, bùn. Nhiệt độ được duy trì ở 
15 - 27C. Thiết bị đo là máy Microtox, model 500: đo cường độ phát quang của vi 
sinh vật Vibrio fischeri NRRL B-11177, thuốc thử Microtox Reagent. Máy thử được 
nối với một máy tính cài đặt phần mềm MMicrotox dafa collection and reduction 
sofware-version 6.0 hoặc phần mềm Microtox Ømi”””. Trong điều kiện môi trường 
chưa có hoặc có ít độc chất, vi sinh vật phát quang mạnh do quá trình hô hấp tế bào 
của chúng. Nếu môi trường bị nhiễm độc, chất độc càng tăng thì lượng phát quang 
càng giảm. Người ta đưa ra một chỉ số EC50 cường độ phát sáng của vi sinh vật 
trong khoảng thời gian 5 - 15 phút với nhiệt độ t = 15 + 0,5°C. Trị số EC50 được 
đọc qua máy tính. 

3. Các đơn vị độc tính (TU - Toxiciy Dnứs) 

TU là đại lượng thể hiện lượng độc tính của chất độc với sinh vật thí 
nghiệm. Một đơn vị độc tính tương ứng với lượng chất độc được pha loãng để 
giết chết 50% số lượng sinh vật thí nghiệm 

— 100(%) 
_ EC„(50%) 

TU càng cao thì EC50 càng thấp: môi trường càng độc hại 

* Tốc độ phát thải chất độc (toxic emission rate): là lượng chất độc thải ra 
môi trường chung quanh trong thời g1an một ngày 

TER = TU/ngày = TU x Q (m”/ngày) 

* Hệ số phát thải chất độc (toxic emission factor - TEFE): Hệ số phát thải chất 
độc là lượng chất độc phát thải tính trên một tấn chất thải rắn ở các bãi rác thải. 
TER 


TEF = TU/tắn rác đang phân hủy =———————————— 
H (tan rac/ngay) 
4. Phương pháp QSAR (Quantitative Structure-Actfivity Relationships: 
tương quan hoạt tính cấu trúc định lượng) dự đoán độc tính hóa chất 
4.1. Khái niệm QSAR 

Tương quan hoạt tính cấu trúc định lượng là sự tương quan giữa những 
tính chất lý học hoặc hóa học của hóa chất và khả năng gây ra một tác động đặc 
biệt (hoạt tính) của hóa chất. 


Bài giảng độc học môi trường: Độc fính và đánh giá độc tính 


Phương pháp QSAR là phương pháp ước lượng được phát triển và sử 
dụng nhằm tiên đoán những tính chất hoặc những tác động nào đó của hóa chất. 
Phương pháp này chủ yếu là dựa vào cấu trúc của hóa chất cần nghiên cứu 

Phương pháp QSAR được phát triển căn cứ vào những dữ kiện thực 
nghiệm của những chất mẫu (model substances) có sẵn 

Mục đích của những nghiên cứu QSAR trong độc học môi trường là để 
xác định độc tính của một chất độc mà có thể tiên đoán từ cấu trúc hóa học của 
chất độc đó tương tự với những chất độc khác mà đã biết hoạt tính và những tính 
chất gây độc. 

4.2. Ví dụ: Sau đây đây là những mô hình (các mô hình là những phương trình 
hồi qui tuyến tính) được chọn lựa và tính toán lại để đánh giá những QSAR trong 
độc học môi trường 

Bảng 5: Mô hình QSAR ứng dụng trong nghiên cứu độc tính của các loại 
thuốc ngủ không phân cực 









































SpecIes EnpoInt Equation + sfatictics Reference 

Eish 

Pimephales 96h LC50, mol/L | logLC50 = -085logKow-1.39 Verhaar  et 

promelas n = 58,2=01Q2=093,se=0436 | al; 1995 

Brachydamo rrio | 2§-32d — NOEC | log NOEC = -0.90 log Kow-2.30 | Verhaar et 

P. promelas ELS test, mol/L n=2/7, r2=0.92, q2=0.91, s.e=0.33 | al; 1995 

Daphnia 

Daphnia magna 4S§h EC50 log EC50=-0.95log Kow-1.32 | Verhaar et 
Immobilis, mol/L | n=49,2=095,Q2=094,se=031 | al; 1995 

Daphnia magna 1óqdNK(” growth, | log NOEC= -1.05 lop Kow -1.85 | Verhaar et 
reproduct, mol/L n=10,2=097,Q2=095,se=039 | al; 1995 

Algae 

Selenastrum 7296hH(C50 log ECSO= -1.00 log Kow -I.23 | VanL cewen, 

CapPricornufum srowth,mol/L n=10,12=093,Q2=n.d,se=0.17 1992 





Ghỉ chú :n là số dữ kiện, r2 là hệ số tương quan, Q2 là tính hợp pháp của r2, 


%.đ là sai sô chuẩn của ước lượng 


Nguyên tắc để phát triển QSAR: 


Một cách tổng quát người ta chấp nhận rằng cấu trúc, những thành phần 
vật lý và hóa học của một hợp chất là ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt tính sinh học 


của hợp chất đó. Để xác định một QSAR cần tiến hành theo các bước sau: 


1. Định nghĩa phương pháp đo lường hoạt tính sinh học của hợp chất 


2. Mô tả câu trúc phân tử và những tính chất lý hóa học của hợp chất 


13 





Bài giảng độc học môi trường: Độc fính và đánh giá độc tính 


3. Xác định hàm tương quan giữa hoạt tính của hợp chất với câu trúc phân 
tử, những tính chất lý, hóa học của hợp chất: nghĩa là tìm một hàm toán học ƒ có 
mức chính xác cao, hàm f có dạng: 

ƒ = "hoạt tính sinh học” 

Ở đây ƒ là câu trúc phân tử và những tính chất lý, hóa học của hợp chất. 

Để xác định hàm tương quan người ta thường sử dụng kĩ thuật thống kê: 
tương quan hôi qui hay bình phương tôi thiêu (regression or leasf squareS). 

4. Sử dụng những thông tin có được từ ba bước trên đây (đo lượng hoạt 
tính, câu trúc phân tử và hàm tương quan ƒ để tiên đoán hoạt tính sinh học của 
hợp chất mới. 

Phương pháp QSAR lần đầu tiên do Hansch,C.. Fujita,T tìm ra vào năm 1964. 


14 


Bài giảng độc học môi trường: Quản lý môi trường các chất độc và sự nhiệm độc 





Chương 5Š 


QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG CÁC CHÁT ĐỘC VÀ SỰ 
NHIÊM ĐỘC 


I. CÁC TIỂU CHUẨN MÔI TRƯỜNG VỀ CHÁT ĐỘC 

1.1. Đặc điểm chung 

1.2. Tiêu chuẩn nước, nước thải 

1.3. Tiêu chuẩn không khí 

1.4. Tiêu chuẩn đất bùn 

I. QUẢN LÝ VÀ KIÊM SOÁT Ô NHIỄM HÓA CHÁT BẢO VỆ THỰC VẬT 
1. Ý nghĩa độc chất của các thuốc BVTV. Hiện nay trên thế giới các mặt hàng 
thuốc BVTV (chủ yếu là các chất hữu co) lên tới 100.000 chế phẩm, chúng thuộc 
vào hơn 900 hợp chất hoá học khác nhau. Chúng đều có hoạt tính sinh học cao, 
không chỉ độc với côn trùng, cỏ dại mà còn cả với người, gia súc, côn trùng có 
ích, cây trồng...Hơn nữa việc sử dụng rộng rãi, chúng có thể gây ô nhiễm môi 
trường sống. Căn cứ vào độc tính trên súc vật thí nghiệm (thỏ, chuột...) có thể 
chia các thuốc BVTV thành 4 nhóm: 

- Độc tính cao: LDao < 50mg/kg. 

- Độc tính mạnh: LDso ~ 50-200mg/kg. 

- Độc tính trung bình: LDso ~ 200-1000mg/kg. 

- Ít độc: LDso > 1000mg/kg 

Sự phân loại này chỉ mang tính qui ước. Khi đánh giá độc tính của chất 
này hay chất khác, ngoài số liệu về liều lượng, cần phải tính đến tính chất lý hoá 
của chất đó. Ví dụ như khả năng hoà tan trong mỡ, khả năng bay hơi... 

Tính chất lý hoá có liên quan chặt chẽ dến sự tồn tại của chất đó ở môi 
trường bên ngoài, đến sự tích luỹ và khả năng đào thải ra khỏi cơ thể. 

Việc sử dụng thuốc BVTV rộng rãi trong nông nghiệp là nguyên nhân của 
các trường hợp ngộ độc cấp và trường diễn. 

Dễ phòng ngừa nhiễm độc cho người bởi thuốc bảo vệ thực vật, các 
chuyên gia về độc chất, vệ sinh, hoá học...cần phải nghiên cứu để đề ra những 
qui định nghiêm ngặt về sản xuất, bảo quản, chuyên chở, sử dụng thuốc BVTV. 
Đồng thời nghiên cứu dư lượng cho phép của từng loại thuốc bảo vệ thực vật 
trong thực phẩm, các phương pháp xác định dư lượng. Việc nghiên cứu các 
phương pháp phân lập, định tính, định lượng các thuốc bảo vệ thực vật trong đối 
tượng sinh học (máu, nước tiểu...) cũng rất quan trọng đề phục vụ cho cấp cứu và 
điều trị nhiễm độc thuốc BVTV. 


Z 


môi trường các chất độc và sự nhiềm độc 


Bài giảng độc học môi trường: Quản 





2. Dư lượng thuốc BVTV. Sau khi sử dụng thuốc BVTV, trên bề mặt cây cối 
hàm lượng thuốc dần dần mắt đi, do ảnh hưởng của nhiều yếu tố. Một phần thuốc 
BVTV thấm vào bên trong theo mao mạch phân bó vào thân, lá, quả. Phần lớn 
chúng rơi xuống đất trong đó có một phần được hút vào cây qua rễ. 

2.1. Dư lượng trong nông sản. Thuốc BVTV vào bên trong cây chui tác dụng của 
các hệ men, có thê tăng hay giảm độc tính do kết quả của quá trình chuyên hoá. 

Về mặt vệ sinh y tế cần chú ý tới quá trình tích luỹ của các thuốc BVTV 
trong thực phẩm và tác dụng của các liều nhỏ chất độc trong thời gian dài. 

Dư lượng của thuốc BVTV trên bề mặt cây cối và bên trong nông sản phụ 
thuộc vào nhiều yếu tố, trong đó tính chất hoá lý của chế phẩm và các yêu tố khí 
tượng là quan trọng nhất: 

+ Sự bốc hơi hoặc rửa tự nhiên dưới tác dụng của mưa, nẵng, gió. 

+ Sự phá huỷ trên bề mặt: thuỷ phân, ôxi hoá, đồng phân hoá...đưới tác 
dụng của ánh sáng mặt trời, oxy, nước, CO;, không khí. 

+ Dư lượng thuốc BVTV ở trong cây bị phá huỷ và biến đổi thành hợp 
chất mới dưới tác dụng của men. Vì dư lượng của thuốc BVTYV trong cây rất nhỏ 
nên cần dùng những phương pháp phân tích có giới hạn phát hiện và giới hạn 
định lượng thấp mới cho phép định lượng được lượng vết các hợp chất và sản 
phâm biến đổi của chúng. 

2.2. Dư lượng trong đất. Một số thuốc BVTV bền vững khi vào trong đất tồn tại 
trong một thời gian tương đối dài, chúng được hút qua rễ cây. Ngay cả những 
năm không dùng thuốc BVTV đó mà vẫn tìm thấy chúng trong đất trồng. Tiêu 
chuẩn hàm lượng thuốc BVTV trong đất có ý nghĩa rất quan trọng nhất là đối với 
các hợp chất bền vững như Lindan. Các hợp chất photpho và cacbamat trong đất 
thường bị phân huỷ nhanh nên dư lượng thường rất nhỏ. 

2.3. Dư lượng trong nước. Nước thải của các nhà máy sản xuất thuốc bảo vệ 
thực vật cũng như việc sử dụng các huốc này trong nông nghiệp có thể gây ô 
nhiễm các nguồn nước (sông ngòi, kênh mương...). Lượng chất độc hoá học này 
vào trong nước có thể dao động 

trong khoảng rộng từ vài Hg/L đến vài mg/L. Chúng có thể ngắm sâu xuống đất 
làm ô nhiễm các nước ngầm. 

3. Đề phòng ngộ độc các loại thuốc BVTV. Phòng ngừa ngộ độc thuốc BVTV bao 
gồm những vấn đề có liên quan đến điều kiện lao động trong quá trình sản xuất và 
sử dụng chúng. 

Đa số các trường hợp ngộ độc xảy ra là do việc tổ chức làm việc khi tiếp 
xúc với thuốc BVTV không dược tốt, không tuân theo những qui tác bảo hộ lao 
động. Việc tổ chức, giáo dục ý thức dự phòng cho những người sản xuất và sử 


Z 


môi trường các chất độc và sự nhiềm độc 


Bài giảng độc học môi trường: Quản Ï 





dụng thuốc BVTV là vô cùng quan trọng. Cần định kỳ khám sức khoẻ để phát 
hiện kịp thời những dấu hiệu nhiễm độc đề phòng ngừa ngộ độc trường diễn. 

3.1. Điều kiện lao động khi làm việc tiếp xúc với thuốc BVTV. Người lao 
động phun thuốc BVTV trong nông nghiệp có khả năng bị nhiễm độc nhiều nhất 
sau đó đến người làm công tác sản xuất, vận chuyền. 

* Người phun thuốc BVTV phải tuân theo các qui định sau: 

- Không được dùng tay trực tiếp khuấy trộn thuốc BVTV khi pha dung 
dịch để phun. 

- Cần phải sử dụng các phương tiện phòng hộ lao động trong qua trình phun, 
đeo găng tay cao su, đeo khẩu trang. 

- Khi phun phải đi giật lùi ngược theo chiều gió. 

- Thay áo quân và tắm sau khi phun. 

* Công nhân sản xuất thuốc BVTV: không khí nơi làm việc thường bị ô nhiễm 
thuốc BVTV, vì vậy trong thiết kế công nghiệp cần phải tự động hoá quá trình sản 
xuất với các thiết bị kín để phòng hộ. 

3.2. Yêu cầu vệ sinh khâu bảo quản và vận chuyển thuốc BVTV. 

- Kho chứa thuốc BVTV phải xa điểm dân cư và xa nguồn nước ít nhất 200m. 

- Kho phải có khoá. 

- Thuốc BVTV phải đựng trong các bao bì đặc biệt, có dán nhãn. 

- Trong kho không được đề thực phẩm, thức ăn gia súc hạt giống... 

- Khi đã dùng hết thuốc BVTV, phải xử lý bao bì cần thận để chúng trở thành 
vô hại: đun bao bì bằng kim loại hoặc thuỷ tinh với nước vôi; bao bì bằng giấy hoặc 
số thì đem đốt. 

- Vận chuyền thuốc BVTV trên những xe riêng. Nghiêm cắm dùng xe chuyển 
chở thuốc BVTV để chở khách, thực phâm, thức ăn gia súc...Sau khi chuyên chở 
xong phải rửa xe bằng nước vôi, nước javel...rồi rửa sạch bằng nước. 

3.3. Kiểm tra sức khoẻ. 

- Kiểm tra sức khoẻ định kỳ cho những người tiếp xúc với thuốc BVTV sáu 
tháng một lần. Đối với những người làm việc tiếp xúc với với thuốc BVTV loại 
photpho hữu cơ thì nhất thiết phải đo hoạt tính men cholinesteraza hồng cầu và huyết 
tương, vì sự giảm hoạt tính men cholinesteraza là dẫu hiệu nhiễm độc sớm nhất. Đối 
với những người có hoạt tính men này giảm 25% thì phải cho nghỉ việc. 

- Đối với những nguời mắc bệnh sau đây: bệnh về thần kinh trung ương, lao 
tiến triển, hen phế quản, viêm đường hô hấp, bệnh dạ dày, ruột, bệnh gan, thận, thần 
kinh thực vật.... những người dưới 18 tuổi, phụ nữ có thai hoặc cho con bú không làm 
việc tiếp xúc với thuốc BVTV. 

3.4. Nồng độ cho phép của thuốc BVTV trong không khí. Bảo vệ không khí khỏi 
bị ô nhiễm bởi các thuốc BVTV có ý nghĩa quan trọng trong đề phòng nhiễm độc. 


Z 


môi trường các chất độc và sự nhiêm độc 


Bài giảng độc học môi trường: Quản Ï 





Nông độ thuốc BVTV trong không khí không được vượt quá nồng độ cho phép với 
từng chất nơi làm việc. Nghiên cứu điều kiện lao động làm việc tiếp xúc với thuốc 
BVTV trong nông nghiệp người ta thấy rằng: khi phun thuốc BVTV thì nồng độ của 
nó trong không khí cao hơn giới hạn nồng độ cho phép; vì thế người lao động phải 
được trang bị đầy đủ các phương tiện bảo hộ lao động. Phương tiện phòng hộ đường 
hô hấp là quan trọng nhất; dùng mặt nạ phòng độc, nếu không có mặt nạ thì phải đùng 
khẩu trang...Sau khi phun thuốc BVTV nên dùng thuốc phòng và có thế độ bồi dưỡng 
thích hợp. 

HI. VỆ SINH NGHÈ NGHIỆP 

1. Khái niệm chung về tác hại nghệ nghiệp và bệnh nghề nghiệp 

Trong quá trình con người tham gia vào quá trình lao động sản xuất, các 
yêu tố có trong quá trình công nghệ, quá trình lao động và hoàn cảnh nơi làm 
việc có thể gây ảnh hưởng nhất định đối với trạng thái cơ thể và sức khỏe người 
lao động. tất cả những yếu tô đó được gọi là yếu tố vệ sinh nghề nghiệp hay yếu 
tố nghề nghiệp. 

Khi các yêu tố nghề nghiệp có tác dụng xấu đối với sức khỏe và khả năng 
làm việc của người lao động thì được gọi là các yếu tố tác hại nghề nghiệp. 

Những bệnh tật chủ yếu do tác hại nghề nghiệp gây nên được gọi là những 
bệnh nghề nghiệp. Tác hại nghề nghiệp không hăn là sẽ mãi mãi gắn chặt với 
nghề nghiệp và không thể nào tránh được. Trái lại, con người có khả năng thay 
đối nó, thậm chí loại trừ hắn nó ra khỏi điều kiện làm việc. Trong vấn đề này, 
nhiều khi các biện pháp vệ sinh công nghiệp đóng vai trò quyết định. 

Ảnh hưởng của tác hại nghề nghiệp đối với người lao động phụ thuộc vào 
hai mặt. Tác hại nghề nghiệp (yếu tố bên ngoài) và tình trạng cơ thể (yếu tố bên 
trong). Khi hoạt tính sinh vật học của các tác hại nghề nghiệp không lớn, cường 
độ (hoặc nông độ) của chúng nhỏ, ở giới hạn cho phép, thời gian tác dụng ngắn, 
cơ thê người lao động lại rất khỏe mạnh thì chúng không gây ra ảnh hưởng xấu 
đối với cơ thể. Tiếp thêm một bước, nếu các yếu tố tác hại nghề nghiệp phát triển 
theo hướng bắt lợi đối với sức khỏe (cường độ tác dụng tăng lên, thời gian tiếp 
xúc lâi dài v.v...) thì có thể làm cho cơ thể một số người lao động phát sinh 
những biến đối cơ năng có tính chất tạm thời hoặc đưa đến xuất hiện một loại " 
trạng thái tiền bệnh lý", với tình trạng sức khỏe thay đổi không rõ rệt, cũng 
không ảnh hưởng đến khả năng lao động. Lúc này tuy tác hại nghề nghiệp chưa 
gây ra những bệnh nghề nghiệp thực sự, nhưng nó có thể là nguy cơ gây ra 
những bệnh tật chung, không phải là bệnh nghề nghiệp (như cảm sốt, lao, viêm 
họng...) tăng thêm nhiều bệnh cảnh kéo dài hơn hoặc nặng hơn. tác dụng nàyb 
được gọi là tác dụng không đặc hiệu của tác hại nghề nghiệp. Trong điều kiện các 
tác hại nghề nghiệp vượt quá giới hạn nhất định hoặc sức đề kháng cơ thể giảm 


Z 


môi trường các chát độc và sự nhiêm độc 


Bài giảng độc học môi trường: Quản 





sút, tác hại nghề nghiệp sẽ gây ra những biến đổi bệnh lý là các bệnh nghề 
nghiệp. Khi hoạt tính sinh vật học, cường độ hoặc nồng độ của tác hại nghề 
nghiệp rất mạnh, thời gian tác dụng của chúng tương đối dài thì thường thường 
cơ thể phát sinh những biến đổi khác, tác hại nghề nghiệp chỉ gây ra cái gọi là vết 
sẹo nghẻ nghiệp hoặc dấu hiệu của nghề nghiệp trong một số nghề như thay đổi 
màu da, chai chân, chai tay,v.v... Irường hợp này, nói chung chúng không gây ảnh 
hưởng rõ rệt đối với tình trạng sức khỏe toàn thân và khả năng lao động. Xác định 
công nhân có phải mắc bệnh nghề nghiệp hay không là vấn đề hết sức quan trọng. 

Ở nước ta, việc điều tra các bệnh nghề nghiệp mới chỉ tiến hành bước đầu. 
Chúng ta đã phát hiện được một số trường hợp nhiễm độc nghề nghiệp (như 
nhiễm độc chì, benzen, thuốc trừ sâu lân hữu cơ, khí SO; v.v...) các bệnh bụi 
phối do silic, bụi phổi bông v.v...Chúng ta còn phải tiếp tục nghiên cứu dịch tễ 
học bệnh nghề nghiệp với qui mô rộng lớn hơn và có chương trình kiểm soát dự 
phòng bệnh đề đáp ứng nhu cầu bảo vệ sức khỏe công nhân trong sự nghiệp công 
nghiệp hóa XHCN. Chỉ có thể phát hiện sớm và điều trị sớm và áp dụng giải 
pháp không chế được những tác hại gây bệnh nghề nghiệp mới bảo vệ được sức 
khỏe người lao động. 

2. Phân loại các tác hại nghề nghiệp chủ yếu 

Theo sự phát triển của kĩ thuật sản xuất, các yêu tố tác hại nghề nghiệp sẽ 
không ngừng tăng thêm, nhưng mặt khác, do sự phát triển của khoa học kĩ thuật 
mà dần dần con người nhận thức được, tiến tới khống chế và thủ tiêu các yếu tố 
độc hại đó. Có thể chia các tác hại nghề nghiệp chủ yếu gặp trong sản xuất thành 
ba loại: 

2.1. Tác hại liên quan đến quá trình sản xuất 
2.1.1. Yếu tố vật lý 

Điều kiện khí tượng xấu: nhiệt độ, độ âm quá cao hoặc quá thấp, sự kết 
hợp của các điều kiện khí tượng xấu như: độ ẩm, nhiệt độ, tốc độ gió, bức xạ 
nhiệt, ảnh hưởng xấu của điều kiện khí quyền khi làm việc ngoài trời, sự ion hóa 
không khí tăng hoặc giảm, nhiệt độ bề mặt các thiết bị tăng hoặc giảm 

- Bức xạ điện từ 

Sóng vô tuyến điện (điện từ trường cao tần); tia hồng ngoại (bức xạ nhiệt), 
ánh sáng mạnh (nguôn sáng chói mắt) và tia tử ngoại. 

- Điện áp: khi đóng mạch phát ra dòng điện đi qua cơ thê hoặc độ tích điện tăng 

- Bức xạ Ion hóa: tia X, tia bức xạ khác 

- Áp suất không khí bất thường: làm việc ở điều kiện áp suất không khí 
cao, thấp hoặc thay đối đột ngột. 

- Tiếng ồn, rung chuyên, sự kết hợp của tiếng ồn và rung chuyển, sóng 
siêu âm và hạ âm tăng. 


Z 


môi trường các chất độc và sự nhiêm độc 


Bài giảng độc học môi trường: Quản Ï 





- Sức ép và ma sát. 
2.1.2. Yếu tố hóa học và lý hóa 

- Các chất độc trong sản xuất 

- Bụi trong sản xuất 
2.1.3. Yếu tố sinh vật học 

- Sự cảm nhiễm và sự xâm nhập của vi sinh vật và ký sinh trùng 

- Sự tiếp xúc với người bệnh hoặc súc vật măcá bệnh, hoặc bị súc vật mắc 
bệnh cắn, đốt. 
2.2. Tác hại nghề nghiệp liên quan đến quá trình lao động 

- Thời gian làm việc quá lâu, thông ca, làm thêm giờ quá nhiều, làm cả 
ngày nghỉ. 

- Cường độ lao động quá nặng, thí dụ khuân vác quá nặng 

- Chế độ lao động nghỉ ngơi không hợp lý 

- Tổ chức lao động không hợp lý. 

- Sự bất hợp lý trong việc sắp xếp sức lao động 

- Làm việc ở tư thế bó buộc quá lâu 

- Sự căng thắng quá mức của một cơ quan hoặc một hệ thống nào đó trong 
lúc lao động. 
2.3. Tác hại nghề nghiệp liên quan đến những thiếu sót và điều kiện vệ sinh 
chung ở nơi làm việc, kỹ thuật vệ sinh và trang thiết bị sản xuất 

- Diện tích hoặc thê tích phân xưởng không đủ, các máy móc thiết bị đặt 
quá sít, phân xưởng bừa bộn vật tư, phế liệu v. v... 

- Thiếu những thiết bị thông gió thoáng khí hoặc có nhưng không hoàn 
toàn, hiệu lục kém 

- Thiếu những thiết bị bao che và cách biệt để chống nóng, chống bụi, 
chống độc, hoặc có nhưng không hoàn hảo. 

- Chiếu sáng chưa tốt: ánh sáng không đủ, độ tương phản giảm, ánh sáng 
gây chói, lóa mắt 

- Thiết kế kiến trúc bên trong phân xưởng và quản lý thiết bị có những 
thiếu sót. Thí dụ: chọn nguyên liệu làm mặt sàn, tường không thích hợp, thiếu 
các phòng vệ sinh, sinh hoạt cần thiết như nhà vệ sinh, nhà tắm... 

- Việc thực hiện các qui tắc về vệ sinh công nghiệp và an toàn lao động 
còn chưa triết để và nghiêm chỉnh. 

- Có thiều sót về mặt trang thiết bị bảo hộ lao động. 
IV. MỘT SÓ KỸ THUẬT XỨ LÝ Ô NHIÊM CHÁT ĐỘC 
1. Các quá trình kỹ thuật cơ bản xử lý ô nhiễm chất độc 

Có nhiều quá trình kĩ thuật được dùng để xử lí ô nhiễm các chất độc hại, 
chúng có thê được chia ra thành bốn nhóm: 


Z 


môi trường các chất độc và sự nhiêm độc 


Bài giảng độc học môi trường: Quản 





a. Các quá trình hóa lý: chủ yếu đề tách chất độc từ pha này sang pha khác 
hoặc đề tách pha nhằm giảm thể tích dòng thải chất độc hại 

b. Các quá trình hóa học: để biến đổi hóa học các chất độc thành các chất 
không độc hoặc ít độc hơn. 

c. Các quá trình sinh học: đề phân hủy sinh học các chất độc hại hữu cơ 

d. Các kỹ thuật thải bỏ chất độc hại 

Mỗi phương pháp đều có ưu điểm và mặt hạn chế của nó vì vậy chọn 
phương pháp nào xử lý là tùy thuộc vào: 

- Bản chất chất độc 

- Nông độ chất độc 

- Tiêu chuẩn môi trường 

- Các yêu tô kinh tế, kỹ thuật 

Mặt khác không một phương pháp nào có thể xử lý được triệt để chất độc 
do vậy trên thực tế day chuyền xử lý bao gồm một tấp hợp các quá trình xử lý 
liên hệ và bổ sung cho nhau để đạt được mục tiêu xử lý 
Ví dụ: 

- Để tách các kim loại nặng ra khỏi dòng thải người ta dùng nối tiếp ba 
quá trình: kết tủa, tạo bông, lắng 

- Đề tách dầu ra khỏi nhũ tương - nước, người ta dùng 3 quá trình phá nhũ 
tương (bằng hóa học), phân ly, gạn. 
1.1. Các quá trình hóa lý 
1.1.1. Lắng. Quá trình lắng được dùng để tách chất răn ra khỏi dòng khí, tách bùn 
và các hạt tinh thể ra khỏi dòng lỏng, phân ly nhủ tương thành hai lớp không tan 
lẫn. Nguyên lý: 

- Dựa vào sự khác nhau về trọng lượng riêng của hạt rắn với môi trường 
(lỏng hoặc khí) 

- Dưới tác dụng của trọng lực hoặc lực ly tâm 
1.1.2. Lọc. Lọc là quá trình tách các hạt rắn ra khỏi pha lỏng hoặc pha khí bằng cách 
cho dòng khí hoặc lỏng có chứa hạt rắn chảy qua lớp vật ngăn xốp. các hạt rắn sẽ bị 
giữ lại trên mặt lớp vật liệu ngăn còn khí hoặc lỏng sẽ thắm qua lớp vật ngăn. Quá 
trình lọc để tách bụi ra khỏi dòng khí, tách nước khỏi bùn, lọc các tinh thê. 

Vật ngăn phải làm bằng vật liệu có: độ bền hóa, độ bên cơ và độ bền nhiệt 
đáp ứng với môi trường lọc 
Thiết bị lọc có nhiều loại: lọc chân không, lọc túi, lọc ép, lọc ly tâm... 
1.1.3. Tuyên nổi (Flotation): là quá trình tách các hạt lơ lững ra khỏi chất lỏng bằng 
cách sục vào chất lỏng dòng khí phân tán ở dạng bọt rất nhỏ, các hạt không thâm ướt 
sẽ dính vào bọt và cùng với bọt nổi lên trên bề mặt chất lỏng và được vớt ra ngoài. 


Z 


môi trường các chất độc và sự nhiêm độc 


Bài giảng độc học môi trường: Quản 





Quá trình này được được sử dụng để tách bùn hoạt tính, tách các tạp chất 
dính dầu... 

Đề thay đổi tính thâm ướt của hạt người ta cho thêm tác nhân: dầu hỏa... 

Để giữ cho các nhỏ không dính vào nhau thành bọt lớn làm giảm năng 
suất của quá trình, người ta cho thêm tác nhân làm mềm bọt: rượu tổng hợp 

Thiết bị tuyển nổi có nhiều loại khác nhau bởi phương pháp tạo ra bọt khí. 

Bọt khí có thể tạo bằng sục khí, bằng các phản ứng hóa học và sinh học tạo ra. Ví 
dụ: phản ứng sinh học sinh ra khí CO; tạo ra bọt nhỏ làm dính các hạt bùn hoạt 
tính nổi lên trên. 
1.1.4. Tạo bông (Flocculation): là quá trình làm keo tụ các hạt keo hoặc dính các 
hạt nhỏ lại thành một tập hợp các hạt lớn dễ lắng bằng cách đưa vào chất lỏng 
các tác nhân tạo bông có tác dụng phá keo hoặc hấp phụ các hạt nhỏ lên bề mặt 
của nó hoặc dính các hạt nhỏ lại với nhau 

Tác nhân tạo bông vô cơ: Alz(SO¿)s, Fez(SO¿)s, AC]:, FeC]: 

Tác nhân tao bông hữu cơ, ví dụ polyacrylamit khi đưa vào nước thải do 

cầu tạo mạch dài của nó những chồ tích điện sẽ hút những hạt keo âm vào nó và 
cơ chế bắc cầu các hạt bùn trong nước sẽ bám vào nó thành tập hợp hạt lớn hơn 
do lực hấp phụ. 
1.1.5. Thâm thấu ngược (Reverse Osmosis): là quá trình tách nước qua màng bán 
thấm từ phía dung dịch đặc hơn sang phía dung dịch loãng hơn khi áp suất tác 
dụng lên dung dịch vượt quá áp suất thẩm thấu. Quá trình giống với lọc. Màng 
thường sản xuất từ vật liệu polyme 

* Cơ chế thâm thấu ngược: màng hấp phụ một lớp nước bề mặt màng, lớp 
nước này không có khả năng hòa tan các chất tan. Nếu chiều dày lớp nước hấp phụ 
< 1/2 đường kính lễ mao quản của màng thì màng chỉ cho qua nước sạch. Các ion 
khó qua hơn vì chung quanh 1on có một lớp vỏ hydrat bao quanh làm cho đường 
kính lớp vỏ hydrat lớn hơn 1/2 đường kính lỗ mao quản của màng nên chúng bị giữ 
lại không qua màng, trường hợp ngược lại thì Ion cũng lọt qua màng. 

1.1.6. Siêu lọc (Ultrafiration): là quá trình lọc màng trong đó màng cho qua dung 
môi mà giữ lại chất tan vì kích thước phân tử chất tan lớn hơn đường kính lỗ mao 
quản của màng hoặc các phân tử chất tan bị giữ lại do ma sát của các phân tử với 
thành của lỗ màng. Quá trình giống quá trình thâm thấu ngược chỉ khác cơ chế 
giữ lại chất tan. Các quá trình màng thường đắt do giá thành màng cao nên chỉ 
dùng để tinh chế các sản phẩm quí chứ chưa có thực tế đối với xử lý các chất độc. 
1.1.7. Thâm tách (Dialysis): là quá trình tách các chất điện ly khỏi các chất hữu 
cơ có trong lượng phân tử lớn hoặc các hạt keo bằng những màng bán thấm. 
Màng chỉ cho phép các ion của chất điện ly đi qua còn các chất hữu cơ phân tử 
lớn hoặc hạt keo không thắm qua được 


Z 


môi trường các chất độc và sự nhiêm độc 


Bài giảng độc học môi trường: Quản 





1.1.8. Điện thâm tách (Electrodialysis): là quá trình tách các chất độc hại bị ion 
hóa dưới tác dụng của lực điện động tạo ra trong dung dịch ở hai phía màng ngăn 
Sơ đồ nguyên tắc 
Sơ đồ a và b có 3 phòng cách nhau bởi màng ngăn. Hai điện cực đặt ở hai đầu. 
Phòng!I, 3 đồ nước sạch. Phòng 2 đồ dung dịch cần tách. Màng mạ là màng anion 
chỉ cho qua anion. Màng mạ là màng cation chỉ cho qua cation. mị và m; cho cả 
anion và cation đi qua. 

Dưới tác dụng của điện trường các 1on (+) chuyền sang cathod. các 1on (-) 
chuyên sang anod 


Tại anod Tại cathod 
- O; tạo thành giả phòng H” - H; tạo thành giải phóng OH” 
- lon A' từ phòng 2 chuyển qua màng  - lon Me” từ phòng 2 chuyển qua màng 
vào phòng Ï sang phòng 3 


Kết quả: Phòng 1 tạo ra dung dịch của axit HA 
Phòng 3 tạo ra dung dịch của kiềm MeOH 
Phòng 2 kết đầu chất MeA 

Do màng mị, mạ cho H” và OH' thám vào phòng 2 tạo thành HO. Vì vậy 
hiệu quả dùng màng mị, mạ kém hơn dùng màng mạ, mg 
1.1.9. Hấp phụ cacbon (carbon sorption): là quá trình tách các cấu tử độc hại nằm 
trong pha khí hoặc pha lỏng với nồng độ rất thấp lên bề mặt hoặc trong các lỗ 
mao quản của chất hấp phụ là pha rắn xốp. Sau đó có thể nhả hấp phụ đề thu hồi 
các chất độc hại và hoàn nguyên chất rắn hấp phụ. 

Hấp phụ khí-răn để thu hồi các dung môi bay hơi có tính độc hoặc khí độc 
như: aceton, benzen, các dãn xuất cho của cacbuahydro (CH:CI, C;H¿Cl;, 
C¿H;C]1...), H;S...Nồng độ câu tử chất độc trong pha khí thường nhỏ: một vài 
ø/m”. Hấp phụ lỏng - rắn dùng để tách các chất độc: phenol, các thuốc trừ sâu 
diệt đỏ, các hợp chất hoạt động bề mặt, các chất màu ra khỏi nước thải. Nông độ 
các chất độc hại trong pha lỏng thường rất nhỏ. 

Chất hấp phụ rắn thường dùng là than hoạt tính, tro, xỉ, silicagel...Chất 
hấp phụ phải thỏa mãn yêu cầu: 


Z 


môi trường các chất độc và sự nhiêm độc 


Bài giảng độc học môi trường: Quản Ï 





- Hấp phụ chọn lọc 

- Bề mặt riêng lớn 

- Dễ hoàn nguyên 

- Đảo bảo độ bên cơ và nhiệt 

- Không có hoạt tính xúc tác với các phản ứng oxi hóa, trùng ngưng.... 

- Dễ kiếm, rẻ tiên. 

1.2. Các quá trình hóa học 
1.2.1. Trung hòa: là quá trình xử lý dòng thải chứa axit hoặc kiềm tới pH gần 
trung tính. Quá trình trung hòa dòng thải nhằm mục đích: 

- Kết tủa kim loại nặng trong dòng thải 

- Ngăn ngừa ăn mòm 

- Đưa dòng thải về trung tính đề xử lý tiếp theo bằng phương pháp sinh học 

- Phá nhũ tương dầu - nước 

Các phương thức để trung hòa dòng thải: 

- Trộn dòng thải axit với kiềm 

- Cho dòng thải đi qua lớp đá vôi CaCOa 

- Thổi khói lò qua dòng thải có tính kiềm 
1.2.2. Kết tủa / Tạo bông / Lắng 

* Kết tủa là quá trình chuyên các chất hòa tan trong dung dịch sang pha 
rắn dựa trên độ hòa tan của các hidroxit hoặc muối vô cơ. Quá trình này được 
ứng dụng để tách các kim loại Zn, Cd, Cr, Cu, Pb, Mn, Hg... ra khỏi nước thải ở 
dạng kết tủa hidroxit kim loại M(OH); hoặc dạng Sunfit kim laọoi MS. Tác nhân 
kết tủa kim loại là sữa vôi Ca(OH);, Na;S. 

* Tạo bông là quá trình tiếp theo sau quá trình kết tủa đề làm kết tụ các hạt 
tỉnh thể nhỏ vừa hình thành trong quá trình kết tủa thành các hạt (các cặn bông) 
lớn hơn để dễ dàng lắng xuống. Tác nhân tạo bông là Alz(SO¿)s, FCla, Fez(SO¿)a, 
các polyacrylamid 

* Lăng là quá trình tiếp theo quá trình tạo bông đề tách cặn ra khỏi dung dịch 
1.2.3. Oxy hóa: là quá trình thực hiện phản ứng dạng oxi hóa khử trong đó tác 
nhân oxi là một trong những chất sau: Clạ, NaOCI, Ca(OCI);, KMnO¿, H;O;, Oa. 
Còn các chất độc như cyamit (CN), phenol, các hợp chất hữu cơ chứa halogen, 
các muối kim loại nặng....Khi bị oxi hóa sẽ chuyên thành chất ít độc hơn hoặc 
không độc đề đễ dàng tách ra khỏi dòng thải. 

- Ví dụ: quá trình để chuyên CN thành CNO' + ít độc hơn hoặc CO; + N; 
không độc xảy ra ở môi trường kiểm pH > 9. Phương trình phản ứng: 

CN + 2OH = CNO + CT + HO 
Tiếp tục: 
2CNO + 4OH + 3Cl; => 2CO; + 6CI + N; + 2HạO 


Z 


môi trường các chát độc và sự nhiêềm độc 


Bài giảng độc học môi trường: Quản Ï 





1.2.4. Khử: là quá trình oxi hóa khử đề tách các kim loại nặng Hg, Cr, As 

- Đề khử Hg và các hợp chất hữu cơ chứa Hg, các chất khử thường dùng 
là FeS, NaSH, bột Fe, bột nhôm, H;S. Trong quá trình khử các hợp chất hữu cơ 
Hg bị phân hủy sau đó ion Hg” sẽ bị khử thành Hg” và được tách ra khỏi dung 
dịch bằng lắng, lọc. 

- Đề khử As trong nước thải (AsO›, AsO¿”, AsS”, AsS` `) thành hợp chất 
khó tan AszOs rồi tách ra băng cách lọc. 

1.2.5. Trao đồi ion: là quá trình tương tác của dung dịch với pha rắn có tính chất 
trao đối ion trong pha rắn với ion có trong dung dịch. Quá trình được dùng để tác 
các kim loại (Pb, Zn, Cu, Hg, Cr, Cd..., hợp chất As, P, CN....). 

Pha răn trao đổi ion gọi là ionit 

Pha rắn trao đôi các ion dương gọi là cation 

Pha rắn trao đôi các ion âm gọi là anion 
2. Những kỹ thuật thường dùng để xử lý các chất độc 
1. Phương pháp thiêu huỷ (hoả táng): Thiêu huỷ bằng nhiệt được sử dụng 
trong trường hợp khí có nồng độ hợp chất độc hại cao (vượt quá giới hạn bắt 
cháy) và chứa hàm lượng oxi đủ lớn. Nhiệt độ đốt thường khoảng 800-1 100C. 
Có thê tiến hành đốt khí thải trực tiếp có thu hồi nhiệt và không thu hồi nhiệt. 
Muốn thu hỗi nhiệt thì phải đốt khí thải trong buồng đốt. Nếu không thu hồi nhiệt 
thì có thể đốt ngay ở miệng ống khói. Nhiên liệu phù trợ để đốt khí thải cần có 
hàm lượng lưu huỳnh càng nhỏ càng tốt, phù hợp nhất là dùng gaz tự nhiên 

Thời gian gần đây phương pháp thiêu huỷ xúc tác được phát triển mạnh. 
Trong phương pháp này nhiệt độ oxi hoá không vượt quá 250-300°C. Làm sạch 
khí thải theo phương pháp xúc tác rẻ hơn 2-3 lần so với phương pháp thiêu đốt 
bằng lò nhiệt độ cao, vì nó giảm bớt tiêu hao năng lượng đốt và thực hiện quá 
trình liên tục. 

Phương pháp thiêu huỷ kiểu xúc tác thích hợp dùng cho xử lý chất độc hại 
có nồng độ thấp, gần với hạn bắt lữa. Người ta có thể dùng các thanh kim loại hoặc 
hợp chất kim loại như bạch kim, đồng và các kim loại tương tự làm các vật xúc 
tác. Bởi vì chất cháy xúc tác là bề mặt, để có đủ diện tích bề mặt đốt khí thải cần 
có rất nhiều vật xúc tác và phỉa bồ trí sao cho chúng có bề mặt tiếp xúc lớn nhất. ví 
dụ như người ta đùng các tắm mỏng bằng bạch kim, các đải băng crom niken hay 
là bạch kim sứ làm vật xúc tác. Hiệu quả phản ứng được tăng lên theo nhiệt độ 
được tăng lên. Nhiệt độ bắt đầu gây phản ứng là nhiệt độ đặc trưng cho mỗi phản 
ứng. Nếu thấp hơn nhiệt độ đó thì phản ứng không xảy ra. Giới hạn trên là nhiệt độ 
mà trong đó thiết bị xúc tác sẽ bị pháp hoại. 

1.1.2. Phương pháp hấp thụ (absorption: hoà tan) là phương pháp làm sạch 
chất thải dựa trên cơ sở hấp thụ khí độc hại chứa trong hồn hợp khí bằng của các 


Bài giảng độc học môi trường: Quản lý môi trường các chất độc và sự nhiệm độc 





chất lỏng. Hiệu quả của phương pháp này dao động trên một phạm vi rộng, phụ 
thuộc vào loại khí cần hấp thụ và dung dịch hấp thụ. Các khí độc hại như SO,, 
H;S, NH¿, HF, ...được xử lý theo phương pháp này rất có hiệu quả. Rẻ tiền nhất 
là dùng nước làm hấp thụ, nhưng hiệu quả không cao. Có loại dung dịch hấp thụ 
không có phản ứng, chúng hoà tan khí độc hại không cần phản ứng hoá học, và 
có loại dung dịch hấp thụ có phản ứng, túc là tách chất độc hại bằng phản ứng 
hoá học với chúng, trung hoà chúng. 

Thiết bị hấp thụ khí độc hại bằng phương pháp rửa khí thường là các tháp 

rửa khí, trong tháp rửa khí chất lỏng (thường là nước) được phun thành các hạt 
nhỏ theo hướng cát ngang hoặc ngược với hướng chuyên động của dòng khí thải. 
Các hạt nước nhỏ ly ti tiếp xúc với khí thải và hấp thụ khí độc hại trong khí thải. 
Phương pháp này thích hợp với các loại khí độc hại dễ hoà tan trong nước, hay 
dễ phản ứng với các tác nhân hấp thụ chứa trong nước như là các khí SO;, HF, 
HCI, ..Nhược điểm của phương pháp này là nước thải của thiết bị sẽ bị nhiễm 
bân và nhiều khi phải có thiết bị xử lý nước kèm theo. Thiết bị rửa khí này đồng 
thời có tác dụng hấp thụ bụi (lọc bụi) trong khí thải. 
œ Hấp thụ khí SO›, SO:: khí thải chứa chất ô nhiễm SO¿, SO: rất phô biến đối 
với công nghiệp có đốt nhiên liệu, đặc biệt là công nghiệp năng lượng. Chất ô 
nhiễm SO;, SOa sản sinh từ công nghiệp năng lượng thường là rất lớn và rất nguy 
hiểm với môi trường, chúng cần phải được xử lý cân thận. 

Ví dụ như người ta có thể dùng dung dịch mangan oxit hoặc dung dịch vôi 
(hay bột đá vôi) để hấp thụ khí SO›. Các phản ứng hấp thụ của mangan oxit đối với 
khí SO; diễn ra như sau: 

Mn;Oa + 2S§O; + 1/20; —› 2MnSO¿ 
Sau đó cho MnSO¿ phản ứng với dung dịch xút (NaOH) thì mangan oxit lại được 
hoàn nguyên 
2MnSO¿ + 2NaOH + 1/2O; —› Mn;O; + 2Na;SO¿ + 2HO 

Hợp chất Na;SO¿ đưa vào thiết bị điện phân để hoàn nguyên dung dịch 
xút, tạo ra axit sulfuric (H;SO¿) được thu hồi thành sản phẩm phụ. 

Đối với khí H;S có thể dùng sắt oxit hấp thụ như sau: 

6H;S + 2Fe;O; —> 2Fe;S; + 6H;O 
2Fe;Oa + 3O; —> 6S + 2Fe;Ox; 

Như vậy qua phản ứng thứ 2 thì sắt oxit lại được hoàn nguyên để sử dụng 
cho phản ứng thứ nhất, còn lưu huỳnh nguyên chất (S) thì được thu hồi thành 
một thương phẩm của nhà máy. Quá trình oxi hóa này được thực hiện tốt nhất ở 
nhiệt độ 37,8°C. 

1.1.3. Phương pháp hấp phụ (adsorption: hút bám) là phương pháp dựa trên 
CƠ SỞ hấp thụ khí và hơi độc hại với sự tham gia của chất hấp phụ rắn như than 


Z 


môi trường các chất độc và sự nhiềm độc 


Bài giảng độc học môi trường: Quản 





hoạt tính, than xơ dừa, silicagen, zeolit, v.v...Phương pháp này được phố biến 
nhất là để hấp phụ và sử dụng lại trong sản xuất hơi của dung dịch chất hữu cơ. Ở 
đây lợi dụng tính chất vật lý của một số vật liệu rắn nhiều lỗ rỗng với các cấu 
trúc siêu hiến vi, câu trúc đó có tác dụng chắt lọc hơi khí độc hại trong hồn hợp 
khí thải và giữ chúng trên bề mặt của mình. Chất hấp phụ phổ biến nhất là than 
hoạt tính. Phương pháp làm sạch không khí kiểu này được dùng rộng rãi để khử 
mùi thải ra từ các nhà máy thực phẩm, sản xuất da, nhà máy nhuộm hay là các 
thiết bị gia công khí tự nhiên., cũng như khi sản xuất keo dán, v.v...Hiệu quả làm 
sạch không khí bằng phương pháp hấp phụ có thê đạt tới 98% và chất ô nhiễm 
giảm tới 90%. 
1.1.4. Phương pháp ngưng tụ: các chất dung môi hữu cơ bay hơi thải vào 
không khí như xăng dầu, aceton, etyl ete, xylen, toluen (bay hơi từ sơn, v.v...) có 
thê được thu hồi bằng phương pháp ngưng tụ. Phương pháp ngưng tụ được dùng 
phô biến nhất là phương pháp giảm nhiệt độ (làm lạnh). Các chất hữu cơ bay hơi 
được làm lạnh tới điểm sương, bị ngưng tụ và tách khỏi dòng khí thải. Có thể làm 
lạnh trực tiếp hay làm lạnh gián tiếp. Phương pháp trực tiếp là dùng tác nhân lạnh 
trực tiếp tiếp xúc với khí thải, gây hiệu ứng ngưng tụ chất ô nhiễm độc hại, sau 
đó tách khí độc hại đã ngưng tụ ra khỏi chất tác nhân làm lạnh. Phương pháp 
gián tiếp là dùng phương tiện trao đôi nhiệt (gián tiếp), chất thải độc hại ngưng tụ 
được thu hồi đễ dàng, không cần phải có thiết bị xử lý phân tách 
1.1.5. Phương pháp hóa sinh-vi sinh: trong môi trường tự nhiên (đất, nước, 
không khí, ...) có rất nhiều loại vi sinh vật sống bằng nguồn dinh dưỡng gồm các 
chất hữu cơ và vô cơ. Phương pháp hóa sinh-vi sinh là lợi dụng các vi sinh vật 
phân hủy hiặc tiêu thụ các khí thải độc hại, nhất là các khí thải từ các nhà máy 
thực phẩm, nhà máy phân đạm, phân tông hợp hữu cơ, v.v...Các vi sinh vật, vi 
khuẩn sẽ hấp thụ và đồng hóa các chất khí thải hữu cơ, vô cơ độc hại và thải ra 
các khí N;, CÕs, v.v... 

Thông thường để vi sinh vật phát triển mạnh cần có điều kiện là: nhiệt độ 
25-30°C, độ âm khoảng 95-100%, tốc độ khí lưu thông khoảng 2 m/phút. 
V. SƠ LƯỢC VÈẺ QUẢN LÝ CHÁT THÁI NGUY HIẾM 
1. Khái niệm về chất thải nguy hiểm 

Các chất thải nguy hiểm ở dạng khí, lỏng rắn thải ra từ các cơ sở công 
nghiệp trong dòng thải: khí thải, nước thải, bả thải rắn, các chất độc hại có trong 
các ản phẩm sử dụng trong sinh hoạt: xăng, dầu, acqui, chất tây, sơn, thuốc trừ 
sâu...do người dân thải bỏ cùng với nước thải và rác thải gây ô nhiễm không khí, 
nước bề mặt, nước ngầm, gây ô nhiễm đất, gây tích tụ sinh học, gây cháy nỗ làm 
ảnh hưởng nghiêm trọng tới môi trường sinh thái và gây nguy hiểm cho sức khỏe 
cộng đồng. 


13 


Z 


môi trường các chát độc và sự nhiêm độc 


Bài giảng độc học môi trường: Quản 





Để bảo vệ môi trường, sinh thái và sức khỏe cộng đồng mỗi quốc gia đề 
có chương trình quản lý các chất thải quả mình. Các chương trình tuy khác nhau 
về mức độ quản lý song đề bao gồm các chiến lược sau: 

- Giảm lượng và độ độc hại của chất thải nguy hiểm tại nguồn 

- Xử lý đề: - Tách các chất thải nguy hiểm 

- Biến đổi hóa học, sinh học nhằm phá hủy các chất thải nguy 
hiểm hoặc biến thành chất ít nguy hiểm hoặc không gây nguy hiểm 

- Thải bỏ chất thải nguy hiểm theo đúng kỹ thuật để không gây tác hại tới 
môi trường và sức khỏe cộng đồng. 

Hàng năm các nước đều công bố danh mục các chất thải nguy hiểm. Mỗi 
quốc gia tùy theo tình hình kinh tế và kỹ thuật của mình mà có sự lựa chọn riêng 
để xử lý các chất thải này. Sau đây là định nghĩa về chất thải nguy hiểm của một 
SỐ nước: 

- Canada: chất thải nguy hiểm là các chất phế thải mà tính chất và số 
lượng của chúng có thể độc hại đến sức khoẻ con người hay môi trường và cần 
đến kỹ thuật đặc biệt để loại trừ hay giảm thiêu mối độc hại. 

- Philipin: Các chất tự chúng có tính nguy hiểm đến cơ thể đến cơ thể con 
người hay súc vật bao gồm cả những chất gây ngộ độc hay có tính độc, gây ăn 
mòn, gây ngứa rát, gây cảm ứng mạnh, dễ cháy, dễ nổ, gây bệnh, phóng xạ và 
các thuốc trừ sâu bọ. 

- Cơ quan bảo vệ môi trường Mỹ (US-EPA): chất thải hay hỗn hợp các 
chất thải do việc bảo quản, vận chuyển xử lý, đồ thải không thích hợp hàm 
lượng, nồng độ và tính chất lý hóa học của chúng đã gây ra những tác động độc 
hại làm giảm sức khỏe, gây nguy hại đến tính mạng con người. 

- Hội bảo vệ môi trường châu Âu: Các chất thải hay hỗn hợp các chất thải 
giữ vai trò về tiềm năng nguy hại đối với sức khỏe con người hoặc đối với động 
vật Vì: 

e Những chất thải này không bị phân hủy hoặc trơ (bền vũng) trong tự nhiên. 

e Những chất thải này có thê sẽ phát tán rộng ra do quá trình sinh học 

e Những chất thải này có thể làm chết người 

e Những chất thải này có thê gây ra những ảnh hưởng tích đọng và gây hại. 

Tổng hợp và đầy đủ hơn cả là định nghĩa chất thải nguy hiểm của Tổ chức 
Đăng ký tiềm năng hóa chất độc hại (IRPTC) thuộc UNEP: Các chất gây tác 
động xấu cấp tính và mãn tính, tác hại lâu dài và tức thời đến sức khỏe con người 
và các đối tượng môi trường chung quanh. 

Tóm lại, chất thải nguy hiểm được hiểu như sau: 

* Các chất thải nguy hiểm được sản sinh ra từ các hoạt động đa dạng của 
công nghiệp, thương mại, nông nghiệp và thậm chí từ sinh hoạt. Chất thải nguy 


14 


Z 


môi trường các chút độc và sự nhiêềm độc 


Bài giảng độc học môi trường: Quản Ï 





hiểm có thể gây ra những ảnh hưởng xấu tức thời hoặc tiềm tàng gây tác động xấu 
đổi với sức khỏe của cộng đông cũng như gây ô nhiễm lâu dài cho môi trường. 
2. Các tính chất chính của chất thải nguy hiểm 
- Ăn mòn (các chất có tính kiểm hoặc axit) (A) 
- Cháy (B) 
- Hoạt động (gây phản ứng, gây nổ) (C) 
- Độc hại (D) 
- Tích lũy sinh học (F) 
- Bền vũng trong môi trường (G) 
- Gây ung thư (H) 
- Gây viêm nhiễm (J) 
- Gây quái thai (K) 
- Gây bệnh thần kinh (L) 
Ghi chú: ( ): - ky hiệu cho các nhóm chất trên. 
3. Công nghệ xử lý chất thải nguy hiểm 
Bảng 1: Các biện pháp xử lý chất thải nguy hiểm 
Loại chất gây nguy | Thu | Thiêu | Băng biện pháp vật | Cổ định | Chôn 








hiểm hồi | đốt | lý, hóa học, sinh học | đóng rắn | lấp 
Kim loại nặng x X X 
Các chất vô cơ độc X X 
Chất thải phản ứng X X 


Cao su, sơn, cặn lắng 
hữu cơ X X 

Dầu 
Hóa chất hữu cơ 


Thuôc trừ sâu 


























Rác thải nguy hiểm cân được xử lý theo tính chât và thành phân của chúng 
Không thê xử lý hoặc thiêu hủy hoặc xử lý tất cả các chất nguy hiểm chỉ bằng 
một công nghệ. Chất thải nguy hiểm có đặc tính lý, hóa hoặc sinh học đòi hỏi 
phải có qui trình đặc biệt để xử lý và chôn lấp nhằm tránh những rủi ro đối với 
sức khỏe hoặc ảnh hưởng bắt lợi đối với môi trường. 

* Xử lý rác thải nguy hiểm nói chung 

Xử lý chất thải nguy hiểm ưu tiên đối với phương án giảm quay vòng và 
tái sử dụng. Tuy nhiên, phương án xử lý này thường chỉ áp dụng đối với một số 
loại rác thải như chất rất độc...Bên cạnh đó phương án xử lý này có những hạn 
chế là: khó thực hiện do đầu tư kinh phí, kĩ thuật, tính chất rác thải...do vậy cần 
xem xét đến phương án xử lý khác như chôn lấp, đốt, bê tông hóa... 


15 


Z 


môi trường các chất độc và sự nhiêm độc 


Bài giảng độc học môi trường: Quản 





Theo các tập đoàn xử lý chất thải, như tập đoàn Miltox (Úc), tập đoàn 
AMAREC (Áo) cho răng giá tiền xử lý chất thải nguy hiểm từ 800-1200 
USD/tấn. 

Quá trình xử lý chất thải nguy hiểm cần phải thực hiện các chức năng sau: 
Giảm khối lượng, tách các thành phần, khử độc và thu hồi vật liệu có ích. 

+ Giảm thể tích, kích thước rác thải nguy hiểm: thường được áp dụng 
bằng các kỹ thuật cơ học (máy nén, ép rác), máy cắt, máy nghiền và đốt. 

+ Thiêu đốt: đốt chất thải là quá trình oxi hóa chất thải bằng oxi của 
không khí ở nhiệt độ cao. Đây là qui trình xử lý cuối cùng ứng dụng cho một số 
chất thải nhất định mà nó không thể tái chế, tái sử dụng hay dự trữ an toàn trong 
bãi chôn lấp. Phần tro sau khi đốt được chôn lấp. Đốt chất thải nguy hiểm được 
sử dụng như một biện pháp xử lý để giảm số lượng, giảm tính độc, thu hồi năng 
lượng và có thể xử lý một khối lượng lớn chất thải. Có hai phương án thiêu đốt: 

- Thiêu đốt tại lò đốt tập trung dành cho các chất thải nguy hiểm 

Phương pháp này có thuận lợi là làm giảm tối đa những tác động nguy hại 
của rác thải đối với môi trường và sức khỏe cộng đồng, song gặp khó khăn về vị 
trí, thiết bị vận chuyền và kho tạm chứa chất thải nguy hiểm. 

- Thiêu đốt tại chỗ các chất thải nguy hiểm 

Phương pháp này thuận lợi là giảm chỉ phí vận chuyền. Song các cơ sở có 
lò đốt thường ở lẫn với khu dân cư nên việc xây dựng lò đốt ở đây sẽ gây ô 
nhiễm không khí trong khu vực. bên cậnh đó, nếu việc đốt các chất thải không 
đúng theo qui trình kĩ thuật rất dễ gây ra các tác động xấu tiếp theo đối với môi 
trường xung quanh và sức khỏe cộng đồng. 

Phương án thiêu đốt nên dùng khi: 

- Chất thải là chất độc sinh học 

- Không bị phân hủy sinh học và bền vững trong môi trường 

- Là chất độc hơi và đễ phân tán 

- Khó xử lý trong môi trường đất 

- Chứa các chất hữu cơ: halogen, chì, thủy ngân, kẽm, nitơ, photpho và 
sunphua. 

Rác thải nguy hại có thể xử lý bằng phương pháp đốt là các vật liệu chứ 
dầu, phastic, cao su, sơn, chất thải bệnh viện, xí nghiệp dược phẩm, nhựa và sáp, 
chất thải chứa S, P, N và halogen, thuốc trừ sâu... 

Các chất thải không nên xử lý bằng phương pháp đốt: chất thải phóng xạ, 
chất thải dễ nổ. Chất thải có chứa chất độc bay hơi (Hg, As) cũng không được 
phép đốt vì gây ô nhiễm không khí. 


16 


Bài giảng độc học môi trường: Quản lý môi trường các chất độc và sự nhiệm độc 





Các nguồn phát sinh 


chất thải bệnh vện 


Phân loại ngay 
tại chỗ 





Rác thải không Rác thải độc hại Rác thải độc hại Bùn căn trong 
độc hại dạng vô cơ, các dạng hữu cơ công rãnh 


Tập trung thu Tập trung thu 
gom gom 
Vô cơ hóa hoàn 
toàn 


hóa chât và các 
dược liệu quá hạn 


Tập trung thu Tập trung thu 
gom gom 
Đốt cháy trong lò 
nhiệt độ cao 















Bãi rác 
chung 


Hình 1: Sơ đồ công nghệ xử lý rác thải nguy hiểm của khu vực bệnh viện 

* Nhiệt độ đốt > 900°C vì: 

900-1000°C: cacbua no mới cháy hết 

1100-1200°C: hợp chất hữu cơ chứa CI sẽ cháy hết 

Nếu chất thải nguy hiểm được đốt ở nhiệt độ < 900°C thì dioxin và furan 
sẽ hình thành. 

* Thời gan lưu chất chỗi nguy hiểm trong lò đốt: ít nhất là vài giờ tùy 
loại và kích thước chất thải 

Sản phẩm của quá trình đốt là khói lò có chứa bụi, các oxit kim loại, các 
khí axit, vì vậy cần xử lý trước khi phóng vào không trung.. Xử lý bụi: cyclo, lọc 


17 


Z 


môi trường các chát độc và sự nhiêm độc 


Bài giảng độc học môi trường: Quản Ï 





tĩnh điện, lọc túi, tháp rửa. Tro của lò đốt cần được đem chôn. Lò đốt chất thải có 
nhiều loại: lò đứng, lò quay...Có thể đót chất thải trong lò xi măng, lò nung kiểu 
lò quay vì có nhiệt độ cao. 

* Công nghệ cỗ định, đóng rắn rác thải nguy hiểm 

Một trong những việc cần làm trước khi chôn lấp rác thải nguy hiểm là 
làm ồn định chất thải để ngăn chặn sự rò ri. Công nghệ này hạn chế ở mức cao sự 
thấm thấu của chất thải. Ôn định đóng rắn là công nghệ trộn vật liệu phế thải với 
vật liệu chất đóng rắn tạo thành thể rắn bao lấy chất thải hoặc có định chất thải 
trong cấu trúc của vật rắn.. Công nghệ này thường được dùng để xử lý chất thải 
của sản xuất kim loại, mạ kim loại, bùn tro của lò đốt, chất thải tuyển 
khoáng...tạo thành khối răn dễ vận cghuyền và thải bỏ 
4. Quản lý chất thải nguy hiểm 

Quản lý chất thải nguy hiểm bao quát toàn bộ quá trình sống của chất thải 
nguy hiểm từ khi sinh ra tới khâu xử lý cuối cùng. Có thể khái quát nội dung 
quản lý chất thải nguy hiểm theo sơ đồ sau: 


Nguồn sinh chất 
thải nguy hiêm 






Thu gom 
phân loại 














Vận chuyên 


Thu vật liệu 
có ích 


Thải bỏ đúng kỹ 
thuật 


Hình 2: Sơ đồ quản lý chất thải nguy hiểm 
Với nội dung theo sơ đồ trên có thể tóm tắt các bước chính trong quá trình quản 
lý chất thải nguy hiểm là: 
1. Quản lý nguồn sinh chất thải nguy hiểm 


l1§ 


Z 


môi trường các chát độc và sự nhiêm độc 


Bài giảng độc học môi trường: Quản Ï 





2. Quản lý quá trình thu gom và vận chuyên 

3. Tái chế và thu hồi vật liệu có ích 

4. Xử lý chất thải nguy hiểm 

5. Thải bỏ đúng kỹ thuật 

Song song với việc quản lý này mỗi quốc gia phải có các chính sách và 
luật pháp một cách rõ ràng chặt chẽ để quản lý chất thải nguy hiểm nhăm hạn chế 
tối đa ô nhiễm môi trường đồng thời phải thông qua công cụ kinh tế để thực hiện 
các chính sách và luật pháp đề ra. 
VI. SƠ LƯỢC VÈẺ ĐÁNH GIÁ NGUY CƠ 
1. Những khái niệm và định nghĩa cơ bản 

Phương pháp đánh giá nguy cơ môi trường là phương pháp đề cập đến các 
nguy cơ đối với sức khỏe, hạnh phúc con người và vệ sinh thái. Đó là những 
nguy cơ xảy ra trong thiên nhiên hoặc truyền qua môi trường thiên nhiên. Rất 
khó nhận biết ngay từ ban đầu nguy cơ (rủi ro) do sản xuất công nghiệp và sử 
dụng hóa chất độc hại, song cũng chính những yếu tố này làm nền tảng cho 
phương pháp đánh giá nguy cơ môi trường. 
1.1. Nguy cơ (risk): là ảnh hưởng xấu có thể xảy ra trực tiếp hay gián tiếp đến 
sức khỏe, hạnh phúc của con người. Khái niệm về nguy cơ bao hàm cả xác suất 
của một tác động có hại đến sức khỏe con người, môi trường và tài sản, và cả 
mức độ của những nguy cơ có liên quan. Có thể biểu diễn nguy cơ bằng : 

Nguy cơ = sự nguy hiểm x tiếp xúc 

1.2. Đánh giá nguy cơ môi trường (Environmental Risk Assessmenf-ERA): 
Mô tả, phân tích và truyền đạt các thông tin về nguy cơ có thể xảy ra đối với sức 
khỏe, hạnh phúc con người và với các hệ sinh thái. Những nguy cơ này có thê 
xảy ra trong môi trường hay có thể truyền qua môi trường. 
1.3. Quản lý nguy cơ: tiễn hành các hoạt động để làm giảm các nguy cơ và làm 
cân bằng nguy cơ dựa trên cơ sở mô tả đặc điểm của các nguy cơ và các thông tin 
về chỉ phí hữu hiệu 
1.4. Đặc điểm nguy cơ: xác suất có thể đạt đến điểm cuối sinh học, xác suất này 
có liên quan số đo của một vài thông số môi trường 
1.5. Điểm cuối sinh học (biological enpoin): sự thay đổi có thể đo được trong 
một sinh vật tiếp xúc với hiểm họa môi trường (ví dụ: bệnh tật, tử vong, tàn tật, 
thay đi trọng lượng, thay đổi khả năng tái sinh) 
1.6. Chất nguy hiểm (hazardous substances): là chất có một trong năm thuộc tính 
sau đây: 

- Phản ứng: không bền vững ở điều kiện bình thường, cho các phản ứng 
khác nhau như gây nổ, gây cháy (ở nhiệt độ < 60C), giải phóng chất độc khi 
phản ứng với nước 


19 


2 z ^ 


Bài giảng độc học môi trường: Quản lý môi trường các chất độc và sự nhiệm độc 





- Ăn mòn: chất lỏng có pH < 2 hoặc pH > 12. Chúng ăn mòn kim loại 

- Bên vững trong môi trường (trong đất, nước, khí quyền) 

- Tích lũy trong cơ thê sống (trong người, động vật) 

- Độc hại cho người (gây ung thư, sinh quái thai) 

Các chất nguy hiểm là nguồn gây tác hại, là mối nguy cơ có thể gây nên 
sự cô môi trường. Đánh giá sự cố môi trường là phân tích khía cạnh khoa học của 
sự cố. Nó là sự tập hợp, phân tích các số liệu dùng để xác định quan hệ giữa phản 
ứng và liều lượng. Những chất nào là nguy hiểm. 

Năm thuộc tính của chất ô nhiễm đã được nêu ở trên, song để xác định cụ 
thể chất nào là nguy hiểm thì có nhiều ý kiến khác nhau. Theo Cục bảo vệ môi 
trường của Mỹ (US.EPA), một số căn cứ sau được dùng làm cở sở đề xếp loại 
chất nguy hiểm khi xử lý, lưu giữ và vận chuyển hay thải bỏ chúng sẽ gây ra Ô 
nhiễm và độc hại cho người, cụ thể: 

- Tăng đáng kể số tử vong, 

- Tăng tình trạng ốm đau không hồi phục được, 

- Phát triển hiểm họa trong thời gian trước mắt hoặc lâu dài 

Cục bảo bệ môi trường Mỹ qui định 8 nguyên tổ và 6 loại thuốc bảo vệ thực 
vật (bảng 1) khi nồng độ lớn hơn các giá trị tối đa cho phép là chất nguy hiểm. 

Theo quy định của US. EPA, ở Mỹ khi lưu hành một bản thống kê thực tế 
về các chất thải nguy hiểm, thì cần được xếp thành ba nhóm: 

* Các chất thải công nghệ độc hại: như công nghệ lọc dầu, bảo quản gỗ, 

* Các chất thải phổ biến trong công nghiệp thông thường, 

Các hóa chất thông thường như benzen, cresol, thuốc bảo vệ thực vật, hợp chất 
thủy ngân. 

Bảng 2: Nông độ tối đa của các chất ô nhiễm để kiểm tra tính nguy hiểm 





Chất ô nhiệm 

A sen 

Bari 

Cadimi 

Crom VI 

Chì 

Thủy ngân 

Selen 

Bạc 

Endrin 

Lindan 
Metoxyclor 
Toxaphen 

Acid diclorophenoxyacetic 
Acid triclorophenoxyproplonIc 


20 


Z 


môi trường các chất độc và sự nhiêm độc 


Bài giảng độc học môi trường: Quản Ï 





2. Các bước đánh giá nguy cơ. Viện hàn lâm khoa học Mỹ (1983) đề nghị việc 
đánh giá nguy cơ làm bốn bước: 

- Bước 1: Nhận dạng sự nguy hiểm. Thường dựa vào kết quả thử nghiệm 
trên động vật đề xác định hóa chất nào gây ung thư, quái thai. 

- Bước 2: đánh giá quan hệ liều lượng - phản ứng. Quá trình định rõ quan 
hệ giữa liều lượng của một tác nhân và tỉ lệ bệnh mắc phải. Việc thực nghiệm đo 
quan hệ này tiến hành trên súc vật phải có đánh giá ngoại suy cho người. 

- Bước 3: đánh giá nguy cơ. Xác định quy mô và tính chất của dân số bị 
nguy hiểm bởi tác nhân đang nghiên cứu. Đánh giá này phải được khảo sát dưới 
ảnh hưởng của nhiều yếu tố khác nhau: tuổi tác, tình trạng sức khỏe, sự hiệp 


Bước 1: Xác định 
nguy Cơ Ỷ 
Bước 2: đánh giá Bước 3: đánh giá 
liêu lượng phản ứng nguy cơ 
Bước 4: định rõ tính 
chât của nguy cơ 


Hình 3: Bốn bước tiến hành đánh giá nguy cơ 


đông của nhiêu chât độc. 











3. Nội dung xác định nguy cơ của chất ô nhiễm. Đây là công việc của nhà độc 
chất: cần xác định xem tác nhân cần nghiên cứu có nguy hiểm đối với sức khỏe 
của người hay không. Nội dung này có thể gồm: 
- Sự phân bố, hấp thu, chuyển hóa, đào thải của chất độc sau khi đưa vào 
cơ thê người. 
- Tác động trên các cơ quan: nhất là gan và thận 
- Xác định mức độ tích lũy trong cơ thê 
- Khả năng gây đột biến gen, làm thay đổi ADN 
- Gây ung thư, khối u lành tính hoặc ác tính. 
4. Đánh giá quan hệ liều lượng - đáp ứng 
Ở đây muốn xác định mối quan hệ toán học giữa liều lượng chất độc xâm 
nhập vào cơ thể và tình trạng nguy hiểm của người. Mối quann hệ được thể hiện 
bằng đồ thị: 
- Trục hoành: liều lượng (mg/kg/ngày), 
- Trục tung: là phản ứng, mức độ nguy hiểm, không có đơn vị, đó là xác 
suất có hại cho sức khỏe. Ví dụ: tỷ lệ giảm tuổi thọ, tỉ lệ % gây bệnh cho người. 
Nguy cơ xảy ra liều lượng trung bình hệ số tiềm ân 
trong đời người =_ hàng ngày X nguy cơ 


21 


Bài giảng độc học môi trường: Quản lý môi trường các chất độc và sự nhiệm độc 





(mg/kg/ngày) (mg/kg/ngày) ` 
Phản ứng 
(nguy cơ) l 
2 
Ngưỡng Liều lượng (mg/kg/ ngày) 


(1): đối với chất gây ung thư 
(2): đôi với chât không gây ung thư 


Hình 4: Quan hệ liều liệu - đáp ứng 

Trên cơ sở thực nghiệm, EPA đã đưa ra bảng hệ số tiềm ân nguy cơ qua đường 
tiêu hóa và hô hấp của 20 chất khác nhau (bảng 2) 

Ví dụ. Giả thiết nước máy có hàm lượng THM là 40 ppt (Giới hạn cho 
phép của THM; 70 ppt). Hảy tính: 

- Nguy cơ lớn nhất mắc bệnh ung thư cho cả đời người dùng nước máy có 
nông độ THM ở trên. 

* Lượng THM đưa vào hàng ngày tính cho I kg cân nặng (CDI) 


40.10-3mg/L.2L/ day 


0kg 
Nguy cơ do THM =_ CDI x hệ số tiềm ẩn nguy cơ 
= 1,14.10mg/kg/ngày x 6,1.10” (mg/kg/ngày)” = 7.10 
Để xác định lượng chất ô nhiễm vào người qua thực phẩm người ta dùng: 
Hệ số nông độ sinh học (blioconcentration factor-BCTF) 


CDI = = 114.10-3mg/kg/ day 


Hàm lượng chất = Nông độ chất x hệsố nồng độ 
độc trong cá (mg/kg) độc trong nước (mg/L) sinh học (L/kg) 
VD: TCE trong cá = TCE/nước x BCF (cá sống trong nước có TCE: 0,1 mg/L) 
=0,1Ix 10,6 = 1,06 mg/kg 

CDI = 0,0065 Kø cá/ngày x 1,06 mg TCE/kg cá x 1/70 kg 

= 9,8.10”mg/kg/ngaKính gửi 
Nguy cơ = liều trungbình x hệ số tiềm ẩn nguy cơ 

(mg/kg/ngày) (mg/kg/ngày) ` 


22 


Bài giảng độc học môi trường: 


= 98.103 


X 


11.102 = 


1,08.10° 


uuẫn lý môi trường các chát độc và sự nhiêm độc 





Nguy cơ gây ung thư cho người đó có xác suất là I phần triệu 
Bảng 3: Hệ số tiềm ẩn nguy cơ (EPA-1989) 












































Hóa chât Phân loại | Hệ số tiêm ân nguy cơ | Hệ số tiêm ân nguy cơ 
độc tính ' qua đường tiêu hóa qua đường hô hấp 
(mg/kg/ngày) ` (mg/kg/ngày) ` 
Asen A 1,75 50 
Xăng A 29.107 29.107 
Cadimi Bị - 6,1 
CCI, B› 0,13 
Crom(V]) A - 41 
DDT B; 0,34 : 
Diedrin Bạ 30 - 
Niken và hợp chất A : 1,19 
2,3,7,8 TCDD B;› 1,56.107 : 
PCB B; T7 : 
Clorovinyl A 23 0,295 
Cloroform B; 6,1.107 8,1.10” 

















Giá trị chuẩn cho đánh giá nguy cơ (EPA-1986) 





Nguy cơ xảy ra 
trong đời người 


Thông sô 


Trọng lượng cơ thê trung bình của người lớn 
Trọng lượng cơ thê trung bình của trẻ em 
Lượng nước tiêu thụ hàng ngày của người lớn 
Lượng nước tiêu thụ hàng ngày của trẻ em 
Lượng không khí hít thở hàng ngày của người lớn 
Lượng không khí hít thở hàng ngày của trẻ em 
Lượng cá tiêu thụ hàng ngày của người lớn 
Tuôi thọ trung bình của người lớn 





liều lượng trung bình 


hàng ngày X 


(mg/kg/ngày) 


23 


Giá trị chuân 
70 kg 
10 kg 
2 lit 


1 li 

20 mì 

5mÏ 
6,5 gam 


70 năm 








hệ số tiềm ấn 
nguy cơ 
(mg/kg/ngày) ` 


